MỤC LỤC 
LỜI GIỚI THIỆU 
LỜI MỞ ĐẦU 
PHẦN 1. DÁM ƯỚC MƠ 
PHẦN 2. CHUẨN BỊ CHO NHỮNG ƯỚC MƠ 
PHẦN 3. THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ 
PHẦN 4. ĐIỀU CHỈNH ƯỚC MƠ 


PHẦN 5. CHIA SẺ ƯỚC MƠ 


LỜI GIỚI THIẾU 


Rất nhiều người ngỡ rằng ước mơ là những øì xa xôi, ngoài tầm 
tay với; là những viên cảnh xa rời thực tại; là kết quả của sự thăng 
hoa từ cảm xúc và trí tưởng tượng của những người có tâm hồn lãng 
mạn. Thậm chí, có người còn cho rằng ước mơ chỉ là suy nghĩ viễn 
vông của những al không có động lực : phấn đấu, của những người 
ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở cổng nhà mà cứ ngỡ mình đang 
rong chơi cùng các vì sao, của những kẻ xem bói với hy vọng được 
nghe những điều phán tốt lành cho tương lai, của những người sống 
trong mộng ảo khi luôn phân tích và tin vào số phận của mình qua 
những giấc mơ, hoặc của những người mua vé số và mòn mỏi đợi đến 
ngày con số may mắn kia được xướng lên trong bản tin chiều... 


Có vẻ như ước mơ không phải là bạn đồng hành thân thiết của 
chúng ta, mà lại sánh đôi cùng sự Mơ Tưởng hoặc niềm May Mắn. 
Liệu ước mơ có chút liên quan nào đến những con người trong thế 
giới thực tại - những người không lãng mạn cùng các vì sao, mây tròi; 
không sống trong tháp ngà của những câu chuyện cổ tích; mà là 
người luôn phải bôn ba với cuộc sống, nỗ lực tìm kiếm những điều rất 
thực tế như sự vững chắc trong sự nghiệp, sự thành công trong kinh 
doanh, niềm hạnh phúc với mái ấm gia đình? 


Thật ra, ước mơ trong đời thực chính là những mục tiêu mà bạn 
khao khát đạt được trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, vẫn có một 
chút khác biệt giữa mục tiêu và ước mơ. Mục tiêu thường ‹ cụ thể và rõ 
ràng. Mục tiêu có thể theo dõi và đánh giá. Mục tiêu có thể kiểm tra và 
thẩm định quá trình tiến triển. Còn ước mơ sẽ làm tăng thêm cảm xúc 
sáng tạo cho mục tiêu, mở rộng tầm nhìn cho những định hướng và 
làm chúng ta thêm hy vọng ở tương lai. Ước mơ sẽ làm cho thực tế 
cuộc sống thêm phần tốt đẹp và sinh động hơn. 


Đó cũng là nội dung của cuốn sách Dám Ước Mơ của nữ tác giả 
Florence Littauer. Cuốn sách được dẫn dắt xuyên suốt bằng câu 
chuyện về cuộc đời và sự thành công của một phát thanh viên - em 
trai tác giả. Hy vọng với cuốn sách này, những aI chưa từng ước mơ 
sẽ nhanh chóng tìm thấy ƯỚC mơ của riêng mình; những aI đang nuôi 
dưỡng ước mơ sẽ củng cố thêm quyết tâm để biến ước mơ trở thành 
hiện thực; và những ai đã hoàn thành, đã chính phục được ước mơ 


của mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm một ước mơ mới. 


- FIrst News 


LỜI MỞ ĐẦU 
Người đi mua niềm tin 


Như thường lệ, vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, phát thanh viên Ron 
Chapman xuất hiện trên đài phát thanh KVIL và bắt đầu chương trình 
của mình bằng những câu chuyện hài hước trước khi điểm thông tin, 
sự kiện trong ngày. Đã hơn 20 năm qua, thính giả ở thành phố Dallas 
vẫn duy trì được thói quen thức dậy vào lúc 6 giờ, lắng nghe chương 
trình buổi sáng với Ron Chapman để được khích lệ tinh thần và tìm 
kiếm sự phấn khởi trước khi bắt đầu một ngày mới. 


Nhưng buổi sáng ngày 31 tháng 3 năm 1o88 thì khác hẳn. Một 
chương trình phát thanh không giống bất cứ chương trình nào trước 
đó. Ngay lời mở đầu, Ron đã nói với thính giả của mình rằng: “Tôi 
muốn mọi người hãu gửi ngaqụ cho tôi 2o đô-la!”. Chỉ một câu thông 
báo ngắn gọn như thế. Không hứa hẹn! Không giải thích! Cũng không 
lặp lại nhiều lần! Thoạt đầu, Ron nghĩ chỉ có một vài người gửi tiền, 
nhưng chính anh cũng không ngờ rằng sáng hôm sau đã có 4.ooo chỉ 
phiếu và thêm 5.ooO nữa vào ngày tiếp theo. Sang ngày thứ ba, anh 
lên sóng phát thanh và nói với thính giả: “Tôi đã nhận được đủ rồi! 
Xin các bạn đừng gửi thêm tiền cho tôi nữa. Chúng tôi thậm chí 
không biết phải làm gì với số tiền này!”. Mặc dù đã thông báo như thế 
nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tìm mọi cách gửi tiền cho Ron. Một 
số gửỬI đến địa chỉ nhà riêng của Ron, hoặc năn nỉ nhân viên bảo vệ 
chuyển giúp số tiền này. Dường như có một sự thôi thúc khiến mọi 
người cho đi 2o đô-la mà không cần biết lý do. 


Không biết rõ lý do của Ron nhưng tận trong thâm tâm, những 
người gửi tiền biết rằng nếu Ron Chapman yêu cầu gửi tiền, thì họ 
muốn được là một phần trong dự án của anh. Chỉ trong vòng một 
tuần, Ron đã nhận đến 12.156 chỉ phiếu với tổng giá trỊ gần một phần 
tư triệu đô-la. Lúc đầu, Ron đã nghĩ sẽ trả lại tiền cho mọi người kèm 
theo một món quà cảm ơn nào đó. Nhưng khi thấy số tiền nhận được 
ngày càng nhiều, Ron bắt đầu cân nhắc đến các phương án sử dụng số 
tiền quyên góp này. 


Sự kiện này đã thu hút giới truyền thông đua nhau vào cuộc. Báo 
chí và các trạm phát thanh từ khắp mọi miền đất nước bắt đầu liên hệ 


để được trực tiếp gặp Ron. Điều mà tất cả mọi người đều muốn biết 
là: “Từ đâu anh nghĩ ra ý tưởng này? Làm sao anh có đủ can đảm đề 
nghị người khác gửi tiền cho mình mà không nêu bất kỳ lý do chính 
đáng nào cả?”. 


Ron kể lại rằng trong một cuộc họp với ban điều hành mới được 
bổ nhiệm của đài phát thanh KVIL, anh đã trình bày cho họ nghe về 
những thành tựu trong sự nghiệp trước đây của mình. Họ đã bật cười 
khi nghe anh nói: “Chúng tôi đã xây dựng KVIL trở thành đài phát 
thanh được yêu thích nhất tại thành phố Dallas này. Lòng tin mà mọi 
người dành cho KVIL là rất lớn, đến mức nếu tôi lên sóng KVIL và đề 
nghị mỗi thính giá gửi cho tôi 2o đô-la, tôi tin rằng nhất định mọi 
người sẽ làm ngay”. Sự nghi ngờ của ban điều hành chính là thách 
thức khiến Ron quyết tâm phải thực hiện buổi phát sóng đó, dẫn đến 
sự kiện quyên góp tiền qua sóng phát thanh vào ngày 31 tháng 3 mà 
mọi người đã biết. 


Các đài phát thanh cạnh tranh không khỏi ngạc nhiên trước 'uy tín 
của KVIL đối với thính giả. Làm thế nào mà KVIL có thể tạo ra tầm 
ảnh hưởng sâu rộng đến thế? Giám đốc một trạm phát thanh đối thủ 
đã phải thừa nhận: “Nếu việc quyên góp này nằm trong kế hoạch 
quảng bá thì đây quả là một chương trình quảng bá tuyệt vời. Tôi 
không chắc là mình sẽ Sử cho ai đó 2o đô-la mà không biết lý do cụ 
thể. Trong suốt nhiều năm làm công việc phát thanh, tôi chưa từng 
thấy trường hợp nào tương tự”. 


Ngay cả những tờ báo và tạp chí ở nước ngoài cũng đăng những 
bài viết đặc biệt về người phát thanh viên đã huy động được 240 ngàn 
đô-la mà không cần nêu lý do. Thời báo Dallas Times Herald gọi Ron 
là “Phát thanh uiên hàng đầu ở Dallas, huuồn thoại của ngành công 
nghiệp phát thanh, người luôn đem đến niềm 0uui cho Tnọi người uà 
là ông uua của chương trình buổi sáng”. 


Vậy Ron Chapman là ai và đã làm thế nào để đạt được ước mơ 
của mình? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe chi tiết câu chuyện về người 
đàn ông này, bởi tôi là chị của Ron và là người luôn bên cạnh Ron 
ngay từ khi em mới sinh ra. 


Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi đã khóc khi sinh ra em: “Lại thêm một 
miệng ăn nữa rồi!”. Lúc â ấy không a1 trong BIa. đình tôi nghĩ rằng sẽ có 
một ngày, “cái miệng ăn” ấy có thể đem lại niềm vui cho hàng ngàn 


người vào mỗi buổi sáng và còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn mẹ 
tôi từng ao ước. Ron đã đem đến những “điều kỳ diệu” không chỉ cho 
cuộc sống của gia đình tôi, mà còn cho tất cả những ai có cơ duyên 
được biết đến em. 


- Florence Littauer 


PHẦN 1. DÁM ƯỚC MƠ 


“Ƒôi chân thành 
vì còn nhiều người tin tưởng tôi. 
Tôi trong sáng 
vì còn nhiều người quan tâm đến tôi. 
Tôi mạnh mế 
vì còn nhiều điều cần phải chịu đựng. 
Tôi can đảm 
vì còn nhiều việc phải đám làm.” 
- Howard Arnold Walter 
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH 


Ký ức đưa tôi quay trở lại thời điểm năm 1935 tại thành phố 
Newton, bang Massachusetts. Đó là thời kỳ đất nước đang xảy ra tình 
trạng suy thoái kinh tế nên cũng như tất cả mọi người, gia đình chúng 
tôi phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Nhà máy nơi cha tôi làm việc 
hơn 30 năm buộc phải đóng cửa khiến nguồn thu nhập chính của gia 
đình bị cắt đứt hẳn. Kiếm được một việc làm mới vào lúc đó không 
phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối với một người đàn ông 57 tuổi 
chưa tốt nghiệp trung học như cha tôi. Bỗng chốc cha tôi phát hiện ra 
mình — một Walter Chapman không việc làm, không tiền bạc và 
không cả mơ ước! Tất cả những gì ông có lúc â ấy là tôi, đứa con gái bé 
bỏng 7 tuổi, em trai tôi - James 4 tuổi, và người vợ nhỏ hơn ông gần 
2o tuổi đang mang thai. 


Tôi vẫn còn nhớ vào đêm trước lễ Giáng sinh khi tôi đã lên 
giường, chuẩn bị đi ngủ thì nghe chuông cửa vang lên. Hiếm có ai đến 
thăm tổ ấm bé xíu của chúng tôi vào giờ này nên tôi bật ngay dậy để 
xem đó là aI. 


“Ồ! Dorothy!”, giọng mẹ tôi đầy ngạc nhiên. Tôi nhìn qua khe cửa 
để xem Dorothy là ai và nhìn thấy một người phụ nữ đã đứng tuổi với 
cách ăn mặc và phục sức rất sang trọng. Tôi thầm nghĩ người này 
chắc hắn phải rất giàu có. 


“Katie, tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào”, bà ta 

. “Chị biết đấy, hai vợ chồng tôi không thể có con nên rất mong 
mỏi có được một đứa con nuôi. Chúng tôi có đầy đủ điều kiện để đảm 
bảo cuộc sống tốt nhất cho một đứa trẻ. Tôi biết chị và Chapplie nuôi 
hai đứa lớn cũng khá vất vả nên xin chị cho phép chúng tôi nhận nuôi 
đứa nhỏ sắp sinh.” 


Bà ta muốn bắt em bé của tôi ư? Không thể được! Tôi cảm thấy 
như nghẹt thở nhưng vẫn cố đứng nép sát cánh cửa phòng ngủ để 
theo đối câu chuyện. 


“Katie, chị vẫn có thể đến thăm nó thường xuyên.” 


Đến thăm ư? Tại sao bà ta không đến thăm em bé mà lại là mẹ tôi! 
Bố mẹ đã đặt nôi em bé cạnh giường tôi rồi. Tôi bật khóc khi nhìn cái 
nôi trống không. Tôi rất yêu em James, thích được chơi đùa với em, 
thích chải những lọn tóc vàng của em, cho em mặc đồ cũ của tôi và giả 
vờ xem em như là bé gái. Tôi đã sẵn sàng đón thêm một đứa em nữa, 
vậy mà người phụ nữ này muốn đưa em tôi đi ngay cả trước khi tôi có 
thể bế em trong tay. 


“Chị nói đúng! Có thể chúng tôi không + đủ điều kiện để nuôi cháu”. 
Tôi nghe tiếng mẹ cương quyết. “Nhưng, nếu Chúa đã cho chúng tôi có 
đứa con này thì hắn Người sẽ có cách giúp chúng tôi nuôi được nó.” 


Hai người còn nói chuyện thêm một lúc nữa rồi bà Dorothy ra về. 
Trước khi bước ra cửa, bà vẫn còn nuôi hy vọng khi quay lại dặn mẹ 
tôi: “Katie, khi nào chị he đổi ý ý định, hãy cho tôi biết nhé! Tôi có thể 
đến đón cháu bất kỳ lúc nào” 


Bất kỳ lúc nào ư? Tôi nghĩ bụng: “Từ bây giờ mình phải để ý đến 
việc này thôi!”. 


Buổi sáng ngày 25 tháng. 1 năm 1936, mẹ tôi dịu dàng ô ôm tôi và 
James vào lòng và cho biết rằng mẹ sắp vào bệnh viện sinh em bé. Tôi 
nhớ mình đã ôm hôn tạm biệt mẹ và hứa với mẹ rằng sẽ ở nhà ngoan 


- lời hứa mà tôi luôn bị bắt buộc phải nói mỗi khi chia tay. Tôi mong 
có một đứa em gái vì tôi đã có em trai rồi nhưng mẹ tôi lại cho ra đời 
một bé trai. Khi nghe bố thông báo tin đó, tôi tự hỏi không biết mẹ có 
cho em bé làm con nuôi không bởi vì tôi biết mẹ cũng thích con gái. 
Tôi quyết định là mình phải chăm sóc em bé thật tốt và nếu bà 
Dorothy có trở lại thì tôi sẽ giấu em đi ngay. 


Khi bố mẹ đưa em bé về nhà, tôi nhìn em và cảm thấy yêu em 
ngay tức thì. Tôi ngồi cạnh nôi em hàng giờ và đọc cho em nghe 
những câu chuyện mà em không thể nào hiểu được. Tôi còn làm thơ 
về em gửi đến tạp chí Wee Wisdom. Tác phẩm đầu tiên của tôi — bài 
thơ Em bé của tôi đã được đăng trên số báo xuất bản vào tháng 4 
năm 1036. Có thể bây giờ, bài thơ này không tạo ấn tượng øì đặc biệt, 
nhưng vào dịp kỷ niệm 5O năm ngày thành lập, tạp chí Wee Wisdorn 
đã tìm lại bài thơ Em bé của tôi và cho In lại. 


Khi em bé được vài ngày tuổi, bố mẹ bắt đầu bàn bạc về việc đặt 
tên cho em. Tôi được đặt theo tên của bà nội và bà ngoại là Florence 
và Marcia. James thì được mang tên của ông ngoại và có tên lót là 
Walter, trùng với tên của bố tôi. Rõ ràng là trong hai lần đặt tên 
trước, mẹ đã thuyết phục được bố tôi nên lần này bố tỏ thái độ cương 
quyết: “Anh muốn được đặt tên con theo tên hai người bạn thân nhất 
của anh là Ralph và Fred”. Thế là em tôi có tên thánh là Ralph 
Frederick Chapman. Cả hai chú Ralph và Fred đều không có con nên 
họ đã rất xúc động khi biết bố tôi lấy tên của họ đặt cho con mình. Vài 
tháng sau đó, với sự hỗ trợ tài chính của hai người bạn này, bố tôi đã 
mua được cửa hàng. Riverside Varlety ở Haverhill, Massachusetts và 
chuyển cả gia đình về đó. 


Nơi chúng tôi dọn đến là một căn nhà màu nâu tồi tàn bên ngoài 
dán đầy những hình trang trí màu vàng, phía sân sau có hai xưởng 
sửa xe. Bên trong căn nhà là một cửa hiệu chất đầy kẹo và bánh. Nơi 
này đã trở thành phòng khách, phòng ăn và phòng sinh hoạt của cả 
gia đình chúng tôi. Sau cửa hàng có một gian bếp nhỏ; một phòng ngủ 
bé xíu cho cả năm con người và thêm một : khoảng không gian trống 
chỉ đủ để kê một chiếc ghế trường kỷ và cây đàn piano. 


Cửa hiệu nhỏ đến nỗi nếu chúng tôi nói chuyện ở phòng trong thì 
khách hàng đứng bên ngoài vẫn có thể nghe được rất rõ. Đã vậy mà cả 
nhà tôi đều có giọng nói to, thế nên bố tôi quy ước rằng nếu chúng tôi 
đang nói về ai mà người đó bước vào cửa hàng thì ông sẽ báo hiệu 


bằng cách hát “Holy, Holy, Holy”. Quy ước này ăn sâu trong ký ức tôi 
đến mức giờ đây mỗi khi tôi đang nói mà bất chợt nghe lại giai điệu 
này thì dù ở bất cứ nơi nào, tôi cũng khựng lại ngay theo một phản xạ 
hết sức tự nhiên. 


Cuộc sống ở cửa hàng mới tỏ ra là một thế giới đầy hấp dẫn đối 
với Ralph vì ngày nào Ralph cũng có một số khán giả nhất định. Ngay 
từ khi biết nói một câu hoàn chỉnh, cậu Đế đã thể hiện năng khiếu hài 
hước tuyệt vời và có MÃ niệm chính xác về thời gian. Ralph tiếp thu 
nhanh chóng những øì tôi dạy và có khả năng lặp lại những mâu 
quảng cáo trên tivi một cách chuẩn xác với một giọng điệu hết sức 
ngộ nghĩnh khiến nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra đề nghe cậu bé nói. 
Những khi cửa hàng vắng khách, tôi dân Ralph xuống xưởng sửa xe 
chơi, và những người thợ sửa xe cũng cho tiền để được nghe cậu bé 
đọc thơ. 


Nhưng khi đến tuổi đi học, sự hài hước của Ralph đã gây ra 
không ít phiền toái. Không phải giáo viên nào cũng. thích tính hài 
hước đôi khi quá mức của cậu bé. Thậm chí một số thầy cô đã phải 
thất vọng thốt lên: “Sao em chẳng thông minh giống anh chị của em 
chút nào vậy!”. Mẹ tôi cũng rất sợ phải nghe lời phê bình của các thầy 
cô giáo về Ralph nên tôi phải đi thay mẹ trong các cuộc họp phụ 
huynh lớp em. Và khi về thuật lại cho mẹ nghe, tôi thường giấu bớt đi 
những trò nghịch ngợm của Ralph. 


Khi Ralph vào trung học, mẹ tôi đã phải nhiều lần giúp em làm 
các bài luận văn chương. Môn tiếng La-tinh và môn đại số cũng là 
một cực hình không kém đối với Ralph. Tôi vẫn còn nhớ lần em đang 
cố gắng giải bài toán yêu cầu tính tỷ lệ tấn cà phê Colombia với cà phê 
Braxin trong hỗn hợp. Ralph đã nhìn mẹ và nói: “Cách duy nhất để 
con có thể làm được bài toán này là gọi điện đặt hai tấn cà phê, đổ tất 
cả trước cửa hàng, trộn chúng lại rồi chúng ta sẽ mang thìa to ra đong 
đếm”. Lần đó, mẹ tôi, người mẹ mà trong đầu không có ý niệm gì về 
sự khôi hài, cũng không nhịn được cười. 


Em tôi dành hầu hết thời gian của mình để nghe đài phát thanh 
và học lời những bài hát đang thịnh hành lúc đó. Ralph để dành tiền 
mua đĩa của SpIke Jones. Chăng bao lâu sau em đã có thể hát được tất 
cả các bài hát của SpIke và trở thành một diễn viên được yêu thích ở 
những buổi biểu diễn địa phương. Chị em tôi cùng nhau dành dụm 
tiền mua một cái máy ghi âm cũ và Ralph bắt đầu thu đĩa nhạc cho 


riêng mình. Ralph nhờ một người bạn đệm đàn piano để ghi âm bài 
hát Mule Train và mang đĩa đến đài phát thanh địa phương WHAV 
với hy vọng được phát bài hát của mình. Lúc đó chúng tôi không dám 
tin rằng đài phát thanh này lại có thể đồng ý ý phát một đĩa hát được 
sản xuất tại nhà và làm cho đĩa hát ấy nối tiếng cả. Thế nhưng hy vọng 
của Ralph đã trở thành hiện thực. 


Lúc Ralph học trung học thì tôi trở thành giáo viên và dạy học tại 
trường của em. Mỗi ngày, chúng tôi vẫn cùng nhau đến đrường và trở 
về nhà. Tôi vẫn luôn quan tâm đến Ralph như một người mẹ, người 
chị và cả cô giáo của em. Tôi vẫn thường chia sẻ tất cả những kinh 
nghiệm và kiến thức tôi học được với Ralph. Hai chị em chúng tôi 
được xem như là một đôi khẳng khít và thường được mời tham gia 
các buổi tiệc. Sự hiện diện của chúng tôi làm cho không khí buổi tiệc 
trở nên sinh động hơn. Chúng ' tôi luôn cập nhật tin tức về tình hình 
thế giới và chuẩn bị sẵn một số ý tưởng cho các đề tài thời sự nóng 
hổi. Rồi chúng tôi đợi cho đến khi có ai đó nêu các đề tài này ra và bắt 
đầu thảo luận. Sự “bộc phát đã được chuẩn bị trước” này khiến chúng 
tôi trở thành linh hồn của mọi cuộc vui. 


Có lẽ điều duy nhất Ralph tỏ ra thích thú ở trường học là các ban 
nhạc và dàn đồng ca. Em học thổi kèn trumpet và học luyện giọng. 
Năng khiếu bẩm sinh đã giúp em trở thành học sinh xuất sắc trong cả 
hai lĩnh vực này. Nhưng Ralph vẫn không thôi những trò nghịch 
ngợm. Khi ban nhạc không hoạt động thì tất cả nhạc cụ được cất giữ 
trong một nhà kho có khóa và hàng rào chăng dây xích xung quanh. 
Kho nhạc cụ nằm gần nơi tôi dạy học và Ralph được giao chìa khóa 
kho. Khi thấy không có ai ở gần đấy, em liền mở cửa và xếp chiếc kèn 
tuba sao cho miệng kèn thò ra ngoài lỗ hàng rào. Lúc giờ học bắt đầu, 
em đến gần kho và vỗ thật mạnh vào miệng kèn. Khi giáo viên trong 
trường nghe tiếng kèn và chạy đến tìm kẻ phá phách thì chỉ thấy cái 
kho nhạc cụ vắng lặng và vần được khóa kín. Không ai hiểu được tại 
sao cái kèn lại có thể tự kêu trong cái kho khóa kín đó. Hội đồng giáo 
viên của trường đã họp lại và thống nhất giao cho một thầy giáo - 
nhiệm vụ gác cửa kho nhạc cụ suốt ngày. Thế nhưng tiếng kèn ấy vẫn 
phát ra. Sau nhiều lần tìm kiếm thủ phạm không thành công, người 
thầy giáo ấy buộc phải từ chối công việc này. 


Trò tiếp theo của Ralph là biến lớp học đánh chữ thành một ban 
nhạc. Trước khi bắt đầu giờ học, Ralph thông báo cho các học viên 
mới đánh máy bài hát mà Ralph đã chọn. Khi giáo viên vào lớp và 


giao bài tập đánh máy cho cả lớp thì mọi cặp mắt đều quay về phía 
Ralph. Khi Ralph gật đầu làm hiệu, cả lớp liền đánh máy lời bài hát 
đã chọn. Alexander's Ragtine Band là bài đánh máy được yêu thích 
vì cứ hết mỗi dòng là chuông lại reo, còn Jingie Bells là bài hát được 
ưa chuộng nhất vào dịp Giáng sinh. Để em không bị đánh rớt trong 
môn học này, tôi đã phải hứa với giáo viên của lớp rằng Ralph sẽ 
dừng việc đánh máy các bản nhạc và rằng tôi sẽ không bao giờ cho 
phép em thực hiện các bài tập đánh máy nếu không có sự đồng ý của 
thầy giáo. 


Không thể không nhắc đến phong trào trông vườn cũng vào thời 
trung học của Ralph. Những học sinh tham gia trồng vườn vào mỗi 
mùa hè sẽ nhận được 1/4 điểm thành tích hoạt động. Để có được 1/4 
điểm này, mỗi học sinh phải trồng một vườn cây riêng, phải ghi chú 
chi tiết thời gian gieo hạt, thu hoạch và nộp báo cáo vào thời điểm 
khai giảng năm học mới cùng với một mầu sản phẩm. Ralph đã đăng 
ký phong trào này để có thêm điểm số cho kỳ tốt nghiệp cuối khóa. 
Thế nhưng, suốt cả ba mùa hè, em chẳng trồng được cây 1 nào cả. Mỗi 
năm học mới bắt đầu, tôi và em đã phải chạy đến vườn Cây nhà bà LñÌ 
và mua tất cả những 8Ì có trong vườn. Sau đó tôi lại viết giúp em một 
bản báo cáo về thời gian gieo hạt, nảy mầm và phát triển rồi đính kèm 
vào ø1ỏ sản phẩm em mang nộp cho thầy giáo. Nếu không có 1/4 số 
điểm làm vườn thì chắc hắn Ralph khó mà tốt nghiệp trung học được. 
Ngày lễ tốt nghiệp, lúc ngồi trên hàng ghế dành cho phụ huynh, mẹ 
tôi đã thì thầm: “Lẽ ra hai mẹ con mình mới là người được nhận bằng 
tốt nghiệp hôm nay. Chúng ta đã làm gần hết mọi việc cho Ralph còn 
gì!”. 


Phải, mẹ và tôi đã làm phần lớn mọi việc, nhưng Ralph lại là 
người có khả năng thuyết phục chúng tôi làm những việc ấy. Lúc ấy, 
hai mẹ con tôi không hề nghĩ rằng Sẽ có ngày Ralph thành công như 
ngày nay vì mẹ tôi vần luôn lo sợ: “Nếu sau này nó vẫn không nghiêm 
túc và thực sự làm việc thì có lẽ cuộc đời nó sẽ chẳng đi đến đâu được 


Ð 22 


ca. 


Đến khi trở thành sinh viên đại học, Ralph đã cộng tác với WHAV 
trong việc đọc tin tức và thực hiện những buổi phát sóng quảng cáo 
sản phẩm trực tiếp. Ralph còn được đặc cách thực hiện chương trình 
riêng dài mười lăm phút của mình hai lần một tuần. 


Mỗi buổi sáng, em mở radio để nghe chương trình Carl de Suez 


của đài Boston's WBZ-AM. Carl là một nhân vật nổi tiếng và được yêu 
thích ở nước Anh. Ralph nhanh chóng học theo và chẳng bao lâu em 
đã có thể hát được tất cả các bài hát của Car] phát trên sóng. Ralph 
ngưỡng mộ Carl vì: “Anh ấy là nguồn động lực để em thức dậy sớm 
môi ngày. Với anh â ấy, dường như buổi sáng nào cũng là một khởi đầu 
tuyệt vời cho một ngày mới. Carl làm em cảm thấy thoải mái và phấn 
khích khi làm việc”. 


Từ đó, Ralph đã thức dậy sớm để được nghe chương trình của 
Carl, để bắt đầu một ngày mới đầy sức sống và để cảm nhận ý nghĩa 
của cuộc sống. Và với khả năng âm nhạc xuất chúng, với suy nghĩ 
nhạy bén và khiếu khôi hài đặc biệt, em đã làm được nhiều điều mà 
không ai trong gia đình chúng tôi từng nghĩ đến. 


KHỞI NGUỒN CỦA ƯỚC MƠ 


Không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được những môi trường 
tốt để ươm mầm và nuôi dưỡng ước mơ. Đôi khi tớc mơ bị chỉ phối 
bởi những định kiến và nỗi ám ảnh trong quá khứ. Một số người tin 
rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì lớn lao cả bởi bố mẹ 
thường xuyên nhận xét về họ như thế. Một số khác lại bị mặc cảm bởi 
SỰ không hoàn thiện về trình độ học vấn hay khiếm khuyết của bản 
thân nên tự cho rằng mình không đủ tố chất để thành công. Một vài 
người tuy đạt được mục tiêu đề ra và kiếm được nhiều tiền, nhưng 
tận sâu thắm trong lòng vẫn cảm thấy chưa bằng lòng với chính mình. 
Chắc hắn bất kỳ a1 trong chúng ta cũng đã nhiều lần tự hỏi “Thực sự 
tôi là ai và có vị trí nào trong cuộc sống này?”, nhưng không phải ai 
cũng tìm được câu trả lời rố ràng và thỏa mãn. 


Vì vậy, từ bây giờ chúng ta hãy mạnh dạn bước ra khỏi lối mòn 
của những nhận định và định kiến trước đây để bắt đầu một chặng 
đường mới phía trước. Xuất phát điểm cho tất cả những điều tốt đẹp 
trong tương lai là dám ước mơ. Đúng thế, nghỉ ngơi bao giờ cũng 
thoải mái hơn là cố gắng, từ bỏ bao giờ cũng dễ dàng hơn là giữ chặt. 
Nhưng nếu chúng ta mãi thụ động ngồi chờ đến khi con đường thành 
công hoàn toàn mở ra trước mặt thì có lẽ cả cuộc đời này chúng ta sẽ 
mãi ngồi trên chiếc xích đu trước cổng nhà. Bạn hãy hình dung mình 
đang đứng trên boong một chiếc tàu, ngắm đại dương bao la và trời 
xanh đầy nắng trong một tâm thế hoàn toàn tự do. Bạn có thể cảm 
nhận được mùi hương ngọt ngào của đóa hoa thành công, nhưng nếu 
muốn hái được chúng thì bạn phải rời vị trí và phải chịu đựng đau 


đớn bởi những chiếc gai nhọn của nó. Do đó, một số người thà ngồi 
tại chỗ để được thong dong chứ không muốn đứng dậy và di chuyển. 
Một số khác lại bằng lòng vỚi những điều tương đối hơn là phải gắng 
sức để gặt hái những điều tốt nhất. Họ muốn ở vị trí an toàn hơn là 
mạo hiễm với ước mơ. Thậm chí một số người cho rằng không cần 
phải ước mơ vì số phận đã sắp đặt mọi thứ. 


Quyển sách này sẽ không hướng dẫn bạn cách đạt được thành 
công về mặt tài chính mà chỉ khuyến khích bạn hãy đứng dậy và rời 
khỏi chiếc xích đu trước cổng nhà. Bất kể bạn là ai, có tính cách ra 
sao, xuất thân và địa vị xã hội như thế nào, bạn đều có thể tìm thấy 
hình ảnh của chính mình trong những câu chuyện cuộc đời này. 


Đừng ngồi trên chiếc xích đu lâu hơn nữa! Đừng nhét ước mơ 
của bạn vào trong gối và ngủ quên! Đừng lưỡng lự, do dự chỉ vì sự trì 
trệ và thiếu quyết đoán! Tôi muốn khích lệ bạn hãy mạnh dạn bước ra 
khỏi cổng nhà. Hãy tiếp tục đi tới và tiến thẳng đến vạch xuất phát! 


TIẾN ĐẾN VẠCH XUẤT PHÁT 


Ước mơ hướng bạn đến với những điều mới mẻ và khác biệt so 
với thực tại. Ước mơ giúp bạn nuôi dưỡng khát vọng vượt lên những 
điều bình thường. Ước mơ mang đến cho bạn niềm vui sáng tạo và 
nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Nhưng trên hết, bạn phải là người 
quyết định ước mơ của mình. Hãy thay đổi thói quen sống phụ thuộc 
vào những chỉ dẫn, lời khuyên của người khác để tự xác định ước mơ 
riêng cho cuộc đời bạn. 


Tôi biết có rất nhiều người một ngày nào đó chợt tỉnh dậy với 
ngọn lửa khát vọng bừng cháy trong tim. Ngay lập tức, họ nhận ra 
ước mơ đích thực của mình và quyết tâm thực hiện đến cùng để trở 
thành những con người thành công và nổi tiếng. Còn bạn thì sao, có 
ngọn lửa khát vọng nào đang bừng cháy trong tim? Bạn có cảm thấy 
lòng nhiệt huyết của mình đang tuôn trào nóng bỏng khi nghĩ đến 
những ước mơ? Đã đến lúc bạn phải đánh thức khát vọng sống và 
những ước mơ có lẽ vốn đã ngủ quên từ lâu trong tâm hồn bạn. 


Nhưng đâu là điểm bắt đầu? Ước mơ có thể được nhận diện bằng 
cách nào? 


TỪ CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH 


Trong quá trình trưởng thành và tự hoàn thiện bản thân, tôi đã 
không ngừng tiếp nhận nhiều điều tốt đẹp bằng cách đọc sách hay 
trực tiếp trò chuyện vỚi những người xung quanh. Mỗi người là một 
thế giới riêng về công việc, cách suy nghĩ, thái độ sống khác nhau 
nhưng tôi nhận thấy rằng chỉ cần bạn biết lắng nghe và đặt câu hỏi 
đúng lúc, bạn sẽ khám phá ra được nhiều điều giá trị cho chính mình. 


Chấp nhận thử thách 


Ngay trong lần đầu tiên trò chuyện với John Smart - giám đốc 
kinh doanh một công ty thực phẩm Úc, tôi đã đánh giá cao năng lực 
của anh. John thu hút người đối diện bằng đôi mắt biểu cảm, ánh 
nhìn thân thiện và cách nói chuyện cuốn hút. Anh lớn lên trong định 
kiến của mọi người rằng anh sẽ không bao giờ thành công. Sau một 
lần kinh doanh thất bại khiến anh rơi vào tình trạng tuyệt vọng, anh 
gặp được một người phụ nữ quan trọng — người không chỉ giúp anh 
trở thành người bán hàng giỏi nhất nước Úc mà còn giúp anh trở nên 
tự tin hơn về bản thân mình. John khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu về 
người phụ nữ đặc biệt đã làm thay. đổi cuộc đời anh và những bí 
quyết mà bà đã giúp anh từ vực thắm của nản chí và tuyệt vọng lên 
đến đỉnh cao của thành công và vinh quang. Và John đã xúc động kể 
cho tôi nghe về Rosemary Moore, người phụ nữ không bao giờ chấp 
nhận câu trả lời “không”. 


Không chấp nhận câu trả lời “KHÔNG” 


Rosemary là người Úc thuộc thế hệ thứ sáu của những người đầu 
tiên di cư đến Úc. Samuel Pratt Winter, tổ tiên bên nội của bà, từ năm 
14 tuổi đã rời bỏ Ireland sang Úc, lập nghiệp ở thung lũng gần ranh 
giới giữa Portland và Wannon RiIver, bang Victorla. Samuel Winter 
Cooke, cháu trai của ông, là một trong những thành viên Quốc hội Úc 
từ những ngày mới thành lập. Tổ tiên bên ngoại của Rosemary là 
người Scotland di cư đến bang New South Wales, trong số đó có John 
Robertson - về sau trở thành thống đốc bang New South Wales. 
Rosemary là con cháu của những người đã dám ước mơ và đã thành 
công, những người không nản chí khi nghe người khác ngăn cản: 

“Ước mơ đó không thể thực hiện được”. Rosemary đã thừa hưởng 
tính cách mạnh mẽ không sợ thất bại ấy từ truyền thống gia đình của 
mình. 


Ở tuổi 4o, Rosemary chưa cảm thấy thật sự hài lòng với cuộc 


sống của bản thân. Bà mong muốn được làm một điều gì đó thật khác 
biệt cho cuộc đời còn lại. Khi thấy một mẩu quảng cáo tuyển dụng 
giáo viên đăng trên báo, bà liền gọi điện đến để d ứng tuyển. Nhưng 
thực ra đây lại là mẩu quảng cáo tuyển nhân viên bán từ điển bách 
khoa nên bà không mấy quan tâm. Mọi việc sẽ rơi vào quên lãng nếu 
Michael, chồng bà, không nói rằng đây là một việc vượt quá khả năng 
của bà và khuyên bà không nên cố thử sức. Tưởng chừng câu nói này 
sẽ làm Rosemary nản lòng nhưng thực ra đây lại chính là điều mà 
Rosemary, với cá tính nối loạn di truyền của gia đình, đang rất cần 
được nghe. Bà cảm thấy mình đang bị “thách thức” và đã trả lời 
chồng: “Nhưng em vẫn muốn được làm thử'”. 


Khách hàng đầu tiên của Rosemary là những người bạn của bà, 
những người đã mua từ điển mà không cần nghe bất kỳ lời quảng cáo 
nào. Việc này cứ tiếp diễn cho đến một hôm, một người bạn của bà 
bất ngờ nói: “Nếu bạn không thuyết phục được mình răng, đây là một 
quyền từ điển hữu dụng thì rất tiếc, mình sẽ không mua nó đâu”. Điều 
này đặt Rosemary vào thế phải làm việc thực sự và bà đã bắt đầu dùng 
lý lẽ để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Khả năng kinh doanh 
của bà đã được mọi người công nhận khi doanh số bán hàng ngày 
càng tăng cao. Điều này càng khiến bà thêm tự tin vào bản thân mình. 


Giá trị của sự thành công 


Rosemary trực tiếp đến gặp sếp của mình để xin lời khuyên, 
nhằm giúp bà có thể tăng doanh số bán hàng. Câu trả lời bà nhận 
được là: “Gõ cửa từng nhà một, nhưng chắc là cô không làm nổi việc 
này đâu”. Lúc đầu, Rosemary cũng cho rằng việc gõ cửa từng nhà quả 
thực là quá sức với mình. Nhưng khi đến bãi đậu xe, dòng mắấu tiên 
phong, di truyền trong người bà chợt trỗi dậy. Bà muốn chứng minh 
rằng sếp đã đánh giá sai về bà. Rosemary đã chạy một mạch 7O bậc 
thang trở lại văn phòng của sếp để hỏi: “Tại sao bà lại nghĩ rằng tôi 
không thể bán hàng trực iếp?”. Câu trả lời Rosemary nhận được là 
lời thách thức tìm hiểu về nghệ thuật bán hàng “gõ cửa từng nhà”. 


Trở về nhà, Rosemary gọi điện cho cha và hỏi ý kiến, ông bảo: 
“Con chỉ nên lưu tâm đến quan điểm của chính con. Đừng để bị dẫn 
dắt bởi quan điểm của người khác. Tổ tiên của con đã gõ cửa lục địa 
châu Úc này. Cha không thấy có lý do nào khiến con không đủ khả 
năng gõ cửa từng nhà để bán hàng cả”. Với sự khích lệ â Ấy, Rosemary 
đã phá vỡ các kỷ lục bán hàng của nước Úc và cả thế giới đối với sản 


phẩm Bách khoa toàn thư. Sau này, Rosemary nhận định rằng: “Để 
thành công, bạn phải để tâm trí không bị chỉ phối bởi những n"Bgười có 
tư tưởng đầu hàng. Walt Disney thường đưa ý tưởng mới ra tham 
khảo bạn bè. Nếu có nhiều ý kiến phản đối, Disney lại theo đuổi ý 
tưởng đó đến cùng. Đôi khi những lời chê bai lại là động lực để bạn 
quyết tâm hơn đối với mục tiêu của mình”. 


Rosemary nói rằng trong lĩnh vực bán hàng, sự thành công phụ 
thuộc vào việc bạn biết “quên đi bản thân để giúp người khác đạt 
được mục tiêu”. Đồng thời, bạn cũng phải biết duy trì lòng quyết tâm 
bởi tinh thần quyết tâm sẽ giúp bạn cố gắng tiếp tục với mục tiêu 
ngay cả khi niềm khao khát tạm lắng xuống. Thế nhưng, chiến thẳng 
không phải luôn là tất cả của mục tiêu và không nên đánh đổi chiến 
thắng với những giá trị sống như quan hệ giữa con người, danh tiếng 
của bản thân và của công ty mình đang gắn bó bởi theo Rosemary: 
“Nỗi đau về việc đánh mất những giá trị ấy sẽ tồn tại lâu hơn hương 
vị của chiến thắng”. 


Tìm kiếm sự cân bằng 


“Bí quyết của thành công là đạt được sự cân bằng. Sự thành công 
phải được bắt đầu, duy trì và kết thúc bằng một thái độ kích thích sự 
sáng tạo và hoạt động. Muốn thành công bạn phải có ước mơ, phải cụ 
thể hóa ước mơ ấy thành mục tiêu, rồi phải phấn đấu để theo đuổi 
những mục tiêu ấy. Bạn phải luôn nhìn về mục tiêu để tỉnh táo trước 
những trở ngại, thử thách. Và một khi đã đạt được mục tiêu thì bạn 
hãy chia sẻ kinh nghiệm với tất cả mọi người”. Rosemary đã làm 
được những điều này. Bà đã khích lệ rất nhiều người như John 
Smarts, giúp họ đứng dậy sau những lần thất bại và giúp họ gõ được 
cánh cửa của thành công. 


Bạn hãy nhớ lại xem đã có ai từng bảo rằng bạn không thể làm 
được điều gì đó không? Tôi đoán rằng phản ú ứng, lúc đó của bạn là vô 
cùng bực tức, khó chịu. Vậy từ bây giờ. trở đi, môi khi nghe những lời 
nói tiêu cực này, bạn hãy cố gắng đè nén cảm xúc để xem đó là những 
thách thức cho bản thân và dám ước mơ để thay đổi nó. Nếu không 
thử thì bạn sẽ không bao giờ biết được đáp án của câu hỏi mà mọi 
người đang đặt ra cho bạn. 


Bạn hãy sống như Rosemary: sẵn sàng gÕ cửa khi cần thiết, sẵn 
sàng hoạch định lại cuộc sống của mình ở độ tuổi mà đa phần mọi 


người đều e ngại sự thay đổi. Rosemary đã kiếm được rất nhiều tiền, 
nhưng đích đến thật sự của bà không phải là sự giàu có về mặt tài 
chính mà là khẳng định giá trị bản thân và tìm kiếm ý W nghĩa cuộc 
sống. Nhiều người thường đánh đồng thành công với sự giàu CÓ, 
nhưng giàu có đôi khi chỉ là phương tiện để bạn đạt được ước mơ. 
Điều quan trọng là ước mơ của bạn có tạo nên một sự khác biệt nào 
cho cuộc sống hay không. 


Nhìn nhận lại công việc hiện tại 


Đôi khi bạn cũng nên khách quan nhìn nhận lại công việc hiện tại 
của mình. Bạn vẫn đang yêu, thích công việc chứ? Công việc có làm 
bạn cảm thấy phấn khích mỗi buổi sáng thức dậy không? Công việc 
chọn bạn hay bạn chọn công việc? Một số người chọn nghề nghiệp 
theo những kỳ vọng của gia đình hoặc theo xu hướng chung của xã 
hội mà bỏ qua những mong ước và khả nẵng của bản thân. Và không 
phải ai cũng đủ can đảm nhận ra rằng công việc họ đang làm chưa 
thật sự phù hợp để bắt đầu theo đuổi những đam mê riêng của mình. 


Công việc đầu tiên của Rod là một bưu tá đưa thư. Sau vài năm nỗ 
lực làm việc, anh được thăng lên chức trưởng chi nhánh bưu điện 
nhưng không hiểu sao Rod luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải đi làm 
môi ngày. Anh thật sự không tìm \ thấy điều gì thú vị trong một công 
việc đã giúp anh có được cuộc sống ổn định mà nhiều người mong 
ước. Anh loay hoay với tâm trạng này suốt một thời gian dài mãi đến 
khi anh quyết định từ bỏ công việc sau 12 năm gắn bó để chuyển sang 
làm việc cho một công ty thiết kế. Ước mơ sáng tạo bị ngủ quên bấy 
lâu đã được anh đánh thức để thăng hoa thành những mâu thiết kế 
đặc sắc, khác biệt, làm hài lòng mọi yêu cầu của khách hàng. Rod cảm 
thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa và đáng quý hơn. Có lẽ cũng 
như Rod, đã đến lúc bạn phải thay đổi! 


Sớm đánh thức ước mơ 


Càng sớm nhận ra ước mơ, bạn càng có điều kiện và cơ hội để 
thay đổi cuộc đời. Robert C. Davis đã biết hoạch định tương lai của 
mình ngay từ khi còn học trung học. Ngoài việc học ở trường, Robert 
còn phụ giúp cha kinh doanh nhà di động ở Brunswick thuộc tiểu 
bang Maine. Vì khách hàng đều là những người lớn ngang tuổi bố mẹ 
nên anh quyết định đăng ký khóa học Dale Carnegie - khóa học về 
nghệ thuật sống và ứng xử trong các mối quan hệ xã hội. Robert tin 


rằng khóa học này sẽ giúp anh hiểu tâm lý con người, có thể thuyết 
phục và giành thêm được khách hàng. Kết quả thật bất ngờ, sau khi 
tham gia lớp học này, lợi nhuận bán hàng của Robert đã tăng lên gấp 
đôi. 


Khi theo học trường cao đẳng Bates, Robert không ngừng giới 
thiệu về khóa học Dale Carnegie và kêu gọi mọi người nên đăng ký 
học. Hành động hoàn toàn tự nguyện này đã mang lại cho anh cơ hội 
trở thành nhân viên tiếp thị cho khóa học. Ở tuổi 21, Robert là giảng 
viên trẻ nhất trong hệ thống toàn cầu của Tổ chức Dale Carnegie ngay 
khianh vẫn còn đang học cao đẳng. Khả năng làm việc của anh thật 
đáng nể. Anh chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành 
những công việc mà người khác đôi khi phải giải quyết trong nhiều 
năm. Quyết tâm trở thành người xuất sắc và đa năng nhất đã giúp 
anh liên tục thăng tiến trong nghề nghiệp. Vào năm 22 tuổi, Robert 
được cấp giấy phép làm việc ở bang Maine rồi sau đó ở toàn Vermont 
và một phần của New Hampshire và Massachusetts. 


Nô lực làm việc 


Hơn 10 năm sau, khi trò chuyện với tôi, Robert đúc kết bí quyết 
về sự thành công của anh là nềm đam mê công tác giảng dạy, sự quan 
tâm đến nhu cầu của mọi người và luôn theo sát công việc của những 
giảng viên dưới quyền. Anh trực tiếp gọi điện đến các công ty lớn để 
tiếp thị và trực tiếp đào tạo nhân viên mới. Anh luôn tận dụng mọi cơ 
hội để vận dụng những kiến thức đã học. Robert tự hào đưa tôi đi 
tham quan những văn phòng và lớp học mới do chính tay anh tạo 
dựng. Trên tường có rất nhiều bằng khen cho biết anh là một thành 
viên trong Ban giám đốc vì chỉ nhánh công ty do anh phụ trách đã 
vượt chỉ tiêu hoạt động 150%. Anh cũng đã được tổng thống trao 
bằng khen do chương trình giảng dạy của anh đạt hiệu quả và có tỷ lệ 
tốt nghiệp cao. Thêm nữa, trong vòng 5 năm, công ty của Robert phát 
triển từ 4 nhân viên lên đến 55 giảng viên, 22 đại diện làm việc toàn 
thời gian và 3 nhân viên hành chính. 


Robert chia sẻ: “Một trong những bí quyết để thành công là làm 
việc thật chăm chỉ và luôn duy trì thái độ tích cực. Mỗi sáng thức dậy, 
tôi lại tự nhủ: Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời rồi phác thảo sơ 
trong tâm trí về những việc phải làm trong ngày hôm đó”. Tôi hỏi 
thêm: “Lớp học theo chương trình Dale Carnegie có làm thay đổi tính 
cách của anh không?”. 


“Thay đổi rất nhiều!”, anh trả lời. “Tôi đã từng rất khó chịu đối 
với cấp dưới mỗi khi họ làm sai việc gì đó, nhưng giờ đây tôi biết cảm 
thông và hỗ trợ họ nhiều hơn”. Xét một cách khách quan, bí quyết 
thành công của Robert không mới lạ với nhiều người nhưng điều 
quan trọng là anh luôn tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc đó 
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. 


KHẢ NĂNG SÁNG TẠO LUÔN CÓ TRONG MỖI CHÚNG TA 


Chúng ta thường nghĩ rằng “sáng tạo” là một cụm từ đặc quyền 
dành riêng cho lĩnh vực nghệ thuật. Rất nhiều người đã tỏ ra buồn bã 
khi nói với tôi rằng họ không hề có khả năng sáng tạo với hàm ý là họ 
không thể trở thành họa sĩ, ca sĩ hay nhà văn được. Đúng là chỉ có 
những người có năng khiếu thiên bẩm mới có thể hoạt động trong 
lĩnh vực nghệ thuật, tuy nhiên tất cả chúng ta khi sinh ra đều có khả 
năng suy nghĩ một cách sáng tạo. 


Thế giới trẻ thơ là nơi phản ánh sự sáng tạo một cách rõ nét nhất. 
Ai trong chúng ta cũng đã trải qua thời thơ ấu với vô số những trò 
nghịch ngợm đầy sáng tạo, thế nhưng điều gì đã khiến những khả 
năng sáng tạo ấy ngừng lại? Ai đã giam tất cả những ý tưởng mới lạ 
của chúng ta vào chiếc hộp nhỏ và bảo: “Bạn chỉ được suy nghĩ trong 
phạm vi của chiếc hộp này thôi!”? 


Tôi vẫn còn nhớ lúc cô giáo của Marita - con gái của chúng tôi - 
gọi điện thông báo cho tôi biết việc Marita đã tô màu tím cho mái tóc 
của tôi trong giờ tập vẽ về gia đình. Cô giáo đã lý giải sự việc này dưới 
góc độ tâm lý và đã yêu cầu Marita phải sửa tóc tôi lại thành màu nâu 
đúng như thực tế. Nhưng khi tôi hỏi Marita thì cầu trả lời của con bé 
thật là đơn giản: “Tại vì... con quên mang bút chì màu nâu đến lớp!”. 


Chúng ta thường hay nói: “Vì anh mà ước mơ của tôi đã tan 
thành mây khói!” hay ` “Anh đã làm tôi mất đi niềm cảm hứng”. Đôi 
khi những lời nói này lại là cái cớ để chúng ta biện hộ cho việc không 
theo đuổi mục tiêu đến cùng hay lý giải cho việc giảm đi lòng nhiệt 
tình đối với công việc. Nhưng trong nhiều trường hợp, ước mơ đúng 
là bị “tan thành mây khói” bởi sự sáng tạo đã không được chấp nhận. 


Tôi nhớ đến câu chuyện của Daryl - một người bạn của con gái 
tôi. Khi Daryl học lớp 6, cậu bé đã sáng tác một bài thơ cho lớp tiếng 
Anh. Daryl hoàn thành bài thơ với niềm vui sướng tột độ khi khám 


phá ra mình có khả năng sáng tác. Dary] đã chuyền bài thơ ấy cho các 
bạn xem một cách đầy tự hào rồi nôn nóng chờ đợi lời nhận xét của 
cồ giáo. Thế nhưng bài thơ ấy được điểm rất kém. Vô cùng buồn bã và 
bất ngờ, Daryl] thu hết can đảm đến gặp cô giáo hỏi lý do và được giải 
thích rằng vì bài thơ quá xuất sắc nên cô cho rằng Daryl đã sao chép 
từ đâu đó. Daryl tâm sự với tôi: “Từ trước đến gIỜ, chưa bao giờ con 
sao chép bài của ai cả. Đó là bài thơ do con tự sáng tác nhưng cô giáo 
vẫn không chịu tín. Lúc đó con không hề phản đối cô giáo, nên có lẽ 
cồ giáo nghĩ rằng con đã thừa nhận sai lầm”. Tuy nhiên, kể từ đó, tôi 
biết Daryl không còn có thể yêu quý cô giáo ấy nữa đồng thời cũng 
mất đi nguồn cảm hứng để sáng tác trong rất nhiều năm sau đó. 


x*xw*% 


Bạn hãy hình dung thời điểm bạn chuẩn bị tắm. Khi chưa mở 
nước, bồn tắm trống rông và bạn có cảm giác hơi lạnh. Bạn sẽ bắt đầu 
thấy ã ấm đần lên khi mở nước và điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Bồn 
tắm sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi bạn đổ vào nước một ít xà phòng tắm 
loại có bọt. Mùi hương dịu dàng lan tỏa sẽ làm bạn thấy hưng phấn, 
nhưng tuyệt vời nhất vẫn là việc ngắm nghía những chiếc bong bóng 
xà phòng lớn dần lên. Từ những chiếc bong bóng bé xíu, chúng tăng 
đần thành một núi những chiếc bong bóng lớn. Nước càng mạnh, 
bong bóng lại càng lớn hơn. Rồi chúng ta lại thêm một vài giọt tỉnh 
đầu có hương thơm quyến rũ. Đến lúc này thì khó mà cưỡng lại được 
việc đắm mình thư giãn trong làn nước ấy. 


Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khi bạn vừa bước vào bồn tắm thì 
chuông điện thoại lại reo? Lúc đầu có thể bạn vờ như không nghe 
thấy nhưng rồi chuông vẫn tiếp tục reo làm bạn đành phải rời bỏ 
những chiếc bong bóng xà phòng ấm áp trong chốc lát. Khi nghe điện 
thoại xong, bạn vừa dợm bước vào phòng tắm thì chuông cửa lại inh 
ỏi. Sau khi nhận những hóa đơn, bạn vẫn còn muốn tắm nhưng nhìn 
lại đồng hồ thì đã đến giờ chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Khi mọi việc 
đã hoàn tất, bạn trở lại bồn tắm thì nước đã nguội lạnh, những bong 
bóng xà phòng đã tan, mùi thơm quyến rũ cũng không còn. Nhưng 
như vậy không có nghĩa là mọi việc đã kết thúc. Khi bạn vặn nước 
mạnh trở lại, thì dưới áp lực của nước, các bọt bong bóng mới lại bắt 
đầu xuất hiện. Nước lại ấm đần lên. Bạn sẽ vẫn tiếp tục được thưởng 
thức làn nước ấm áp, thơm dịu. 


Khả năng sáng tạo của chúng ta cũng tương tự như những chiếc 


bong bóng xà phòng ấy, nếu bị kìm hãm, bỏ mặc thì nó sẽ chết đần đi; 
nhưng nếu được nuôi dưỡng trong một môi trường thuận lợi thì nó 
sẽ đơm hoa kết trái. Sự động viên càng lớn thì khả năng sáng tạo càng 
được phát triển. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không khuấy động 
nước, không nuôi dưỡng những chiếc bong bóng xà phòng? Sau một 
thời gian, những chiếc bong bóng ấy sẽ tan biến và chúng ta chỉ còn 
lại một bồn tắm đầy nước lạnh với vài chiếc bong bóng nhỏ xíu rải rác 
đây đó. Nhưng bạn đừng thất vọng. Bạn vẫn có thể mở lại vòi nước, 
vẫn có thể làm cho bong bóng lại xuất hiện. Có thể chúng không lớn 
và nhiều như trước đó, nhưng chắc chắn chúng sẽ trở lại một lần nữa. 


Khi bạn còn nhỏ, những ý ý tưởng sáng tạo của bạn có được khích 
lệ và được phép thể hiện hết mình không? Hay bạn bị cười nhạo, bị 
ngăn cản để rồi những bong bóng ước mơ của bạn đần tan biến? Tôi 
muốn giúp các bạn mang những bong bóng ước mơ ấy trở lại cuộc 
sống. Tôi muốn nói với các bạn: “Hãy dám ước mo”. 


QUAN TÂM ĐẾN KHÁT VỌNG BẢN THÂN 


Ước mơ chỉ có thể được thực hiện khi xuất phát từ chính khát 
vọng của bản thân, không chịu bất kỳ sự chi phối của gia đình hay các 
tác động xã hội khác. Bạn có một khao khát mãnh liệt thôi thúc được 
thực hiện, nhưng lại cảm thấy nó thiếu thực tế hoặc không phù hợp 
với kỳ vọng hay truyền thống của gia đình? Tôi xuất bản cuốn sách 
đầu tay Silver Boxes: The GỨt† oƒ Encouragement (Những chiếc hộp 
bạc: Món quà của sự động viên) khi đã gần 50 tuổi với mong muốn 
đem đến cho mọi người niềm hy vọng rằng “Không bao giờ là quá trễ 
để ước mơ”. Tôi đã nhận được rất nhiều thư và điện thoại của độc giả 
gửi đến với nội dung đa phần là: “Nếu trước đây tôi được nghe dù chỉ 
một lời động viên thôi, có lẽ cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn khác”. Thật sự, 
trong môi chúng ta, a1 cũng có một khát vọng tiềm tàng nhưng chưa 
gặp được mảnh đất tốt và điều kiện phù hợp để đâm chồi nảy lộc. 


Ngay từ khi còn nhỏ, Carolyne đã rất thích vẽ tranh và mơ ước 
trở thành một họa sĩ. Tuy nhiên, mọi người trong gia đình đều cho 
rằng nghề này không thể đảm bảo cuộc sống nên đã khuyến khích cô 
theo học nghề khác. Trước ngày cô tốt nghiệp trường luật, bố cô đột 
ngột qua đời trong một tai nạn. Cuộc sống của Carolyne phút chốc trở 
nên mất thăng bằng. Ngoài nỗi đau mất đi điểm tựa tỉnh thân quan 
trọng, cô còn cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa khi nhìn về tương lai 
nghề nghiệp. Cô trở nên sống khép kín với nỗi buồn của riêng mình. 


Rồi Carolyne tham gia các hoạt động của nhà thờ với hy vọng nỗi đau 
buồn sẽ nhanh chóng nguôi ngoai và cô sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. 
Người quản lý lớp học ngày Chủ Nhật phát hiện ra năng khiếu vẽ 
tranh của Carolyne trong một lần tình cờ nhờ cô vẽ vài bức tranh 
minh họa cho lớp mâu giáo. Khi được giao nhiệm vụ vế tranh, cô cảm 
thấy thật phấn khởi. Từ bước khởi đầu này, cô đã chính thức tham 
sia giảng dạy cho nhóm học sinh mẫu giáo. Sau này, Carolyne kể lại: 

“Tôi đã đi dạy được 12 năm và tôi rất yêu công việc này. Không chỉ 
được làm công việc đúng với sở trường của mình, tôi còn có thể giúp 
các em khám phá thế giới qua những bức tranh đầy màu sắc. Tôi 
không ngừng nâng cao chuyên môn của mình và vừa mới đây, tôi đã 
nhận được bằng thạc sĩ vẽ tranh minh họa cho sách thiếu nhỉ”. 


Định hướng nghề nghiệp của Carolyne đã bị chệch khỏi quỹ đạo 
ước mơ của riêng cô trong một thời gian đài vì cô cố gắng để hoàn 
thành ước mơ của gia đình. Nhưng cuối cùng Carolyne cũng đã trở về 
được với chính mình. 


xx*% 


Trong một chuyến bay trở về nhà từ South Carolina, tôi ngồi gần 
Sylvia, một bác sĩ nhi khoa. Khi thấy tôi say sưa viết, Sylvia đã gợi 
chuyện và tôi đã kể cho cô nghe về cuốn sách của mình. Sau khi nghe 
tôi tóm tắt nội dung cuốn Dám ước mơ: này, cô bảo rằng: “Chị biết 
không, tôi chính là kết quả của một ước mo” và tâm sự với tôi về gia 
đình của cô. 


Sylvia sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là những người di 
cư đến Mỹ sau Thế chiến thứ 2. Bố cô là người Latvia, còn mẹ là 
người Hà Lan. Cuộc sống mới của bố mẹ cô bắt đầu ở Grand Rapids, 
bang, Michigan, nơi có cộng đồng người Hà Lan sinh sống. Hai người 
đã cố gắng học ngôn ngữ mới và chấp nhận làm bất cứ công việc gì để 
kiếm sống. Khi Sylvia ra đời, cả hai đã quyết tâm phải làm mọi cách 
để bảo đảm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cô, đề cô không phải sống 
những tháng ngày cực khô như bố mẹ. Cả hai dành cho cô sự quan 
tâm cao nhất với mong muốn cô sẽ trở thành bác sĩ — giấc mơ mà mẹ 
cồ phải từ bỏ giữa chừng. do những khó khăn của cuộc sống. Họ sống 
vô cùng tiết kiệm để đủ tiền trang trải việc học cao đẳng và đại học 
cho Sylvia. Sau khi hoàn tất khóa thực tập, cô xin được việc làm tại 
một bệnh viện lớn ở Albermarle, NÑorth Carolina. Sylvia đã thành 
công như mong muốn của bố mẹ. Cô chính là kết quả ước mơ của họ. 


Sau đó vài năm, tôi nhận được thư của Sylvia. Trong thư, cô. viết 
rằng sau lần trò chuyện với tôi, cô mới nhận ra rằng cuộc sống ổn 
định, yên ả mà cô đang có thật ra lại là ước mơ của bố mẹ. Riêng với 
cô, nó thật tẻ nhạt và thiếu đi những điều thú vị. Nhìn lại bản thân, cô 
mới thấy mong muốn thật sự của mình là được thử sức trong lĩnh vực 
kinh doanh. Và tôi đã cảm nhận được sự hồ hởi, phấn khích trong 
thư khi cô khoe rằng mình đã thành công với chuỗi cửa hàng kinh 
doanh hoa tươi. 


Chắc hắn nhiều người trong số chúng ta cũng như Carolyne, như 
Sylvia, mải chạy theo việc thực hiện ước mơ của người khác. Đã đến 
lúc chúng ta nên xác định ước mơ cho riêng mình. 


xx*% 


Đã bao giờ bạn nhận thức được rằng cái lưỡi có một quyền lực vô 
cùng to lớn không? ' “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” quả thật 
là một câu nói hoàn toàn chính xác. Cái lưỡi có thể nói những điều 
tích cực, động viên chúng ta có thêm sức mạnh, niềm tin. Nhưng cũng 
chính cái lưỡi lại thốt ra những câu nói đầy ngụ ý tiêu cực, khiến ta 
nhanh chóng nản lòng, bỏ cuộc. Cái lưỡi có thể biến chúng ta thành 
kẻ tội phạm nhưng cũng có thể nâng chúng ta lên thành một anh 
hùng trong mắt mọi người. Chính vì vậy, bạn hãy. cẩn trọng với từng 
lời nói của mình. Đặc biệt là đối với con trẻ, lời nói của bạn có thể phá 
vỡ ước mơ của chúng hoặc ngược lại, sẽ giúp chúng phát huy tối đa 
sự sáng tạo! 


Khi Jim, em trai tôi, làm mục sư trong Học viện Không quân, cậu 
ấy đã gặp phải một tình huống giống như trong bộ phim đoạt giải 
Oscar năm 1o8o Dead Poets Sociefu của đạo diễn Peter Weir. Nếu ai 
đã từng xem bộ phim này và nghe Jim kể về tình huống cậu ấy gặp 
phải sẽ cho rằng đó là hai câu chuyện của cùng một tác giả. Một sinh 
viên học viện đã đến tâm sự với Jim về ý định nghỉ học. Cậu ta mong 
muốn được vào học ở Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn nhưng 
lại không biết làm cách nào để rời khỏi học viện này. Qua câu chuyện, 
Jim biết rằng bố cậu ta là một đại tá không quân và vị đại tá này đã 
định sẵn tương lai cho con tra1 của mình là phải vào học ở Học viện 
Không quân. Ông đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để cậu con trai 
thực hiện được ước mơ không phải của chính cậu mà là của cha 
mình! 


Trở về nhà nhân dịp Giáng sinh, chàng sinh viên đã thú thực với 
cha mình ý ý định thôi học. Cha cậu đùng đùng nổi giận, khăng khăng 
cho rằng chính mục sư Jim là người đã nhồi nhét vào đầu con ông ý 
tưởng điên rồ này, và rồi bắt buộc cậu phải trở lại học viện. Ông 
mắng chàng trai là kẻ thất bại, là người không làm nên việc gì và nói: 

“Nếu các bạn của cha biết là con không hoàn thành nổi chương trình 
huấn luyện ở học viện, họ sẽ nghĩ như thế nào về cha?”. Chàng sinh 
viên lặng lẽ trở lại trường, kể cho Jim nghe kết quả cuộc nói chuyện 
piữa hai cha con cậu rồi đến trường tập bắn rút súng tự sát. Một kết 
cục thật đau buồn và đáng để chúng ta phải suy nghĩ. 


Tom Hopkins hiện đang là một trong những nhân vật nổi tiếng 
của nước Mỹ. Anh vừa là một chuyên gia bán hàng thành công vừa là 
nhà diễn thuyết động viên tỉnh thần con người. Sẽ không có một Tom 
Hopkins nỗi tiếng như ngày nay nếu anh chấp nhận đi theo con 
đường mà bố mẹ đã định sẵn cho anh là trở thành một luật sư. 


Lần đầu tiên tôi gặp Tom là trong một cuộc hội thảo những nhà 
diễn thuyết xuất sắc. Tom đã tạo cho tôi một ấn tượng ban đầu thật 
sâu sắc bởi khả năng nói chuyện lưu loát và thuyết phục của anh. Khi 
đã trở nên thân thiết, Tom cho tôi biết: “Bố tôi suốt đời chỉ có một 
ước mơ cháy bỏng là được nhìn thấy tôi trở thành luật sư nổi tiếng. 
Thế nên bố mẹ tôi đã cố gắng tiết kiệm tiền để gửi tôi - đứa con trai 
lớn - vào học một trường. luật nổi tiếng. Nhưng chỉ sau ba tháng nhập 
học là đủ để tôi nhận ra rằng đây không phải là chỗ thích hợp dành 
cho tôi. Tôi quyết định bỏ học và quay về nhà! Cha tôi vô cùng thất 
vọng vì tôi đã làm tan vỡ ước mơ mà ông đã ấp ủ về tôi trong suốt 15 
năm qua. Có lần không kiềm được cảm xúc của mình, ông vào phòng 
tôi và bảo: Tommy, bố mẹ đã hy sinh rất nhiều để con được vào đại 
học. Bố mẹ muốn con biết rằng lúc nào bố mẹ cũng yêu con dù rằng 
con sẽ TH bao giờ làm được việc gì ra hồn như bố mẹ mong 


3 


muốn 


Thật sự, Tom đã cảm thấy vô cùng có lỗi khi làm bố mẹ phiền 
lòng. Anh nói thêm: “Tôi ghét cái cảm giác rằng mình chính là nguyên 
nhân gây ra sự buồn khổ cho cha mẹ. Tôi nhận ra rằng cuộc nói 
chuyện với cha mẹ ngày ấy chính là “buổi diễn thuyết” đầu tiên về sự 
động viên trong cuộc đời tôi. Từ ngày đó, tôi quyết. tâm sẽ theo đuổi 
ước mơ của riêng mình để có thể làm được một việc gì đó không 
những phù hợp với mong muốn của chính tôi mà quan trọng hơn cả 
là để bố mẹ lại có thể tự hào về tôi. Sau này, khi đã thành công và tạo 


được tên tuổi nhất định trong lĩnh vực bán hàng, tôi quyết định chia 
sẻ kinh nghiệm của mình với người khác. Trong vai trò một người 
diễn thuyết, tôi đã có cơ hội giúp hàng trăm ngàn người thành công 
khi khuyến khích mọi người xác định và nuôi dưỡng ước mơ riêng và 
hướng dẫn cách chuyển biến những ước mơ ấy thành hiện thực”. 


Mỗi lần tiếp xúc với Tom, tôi lại cảm thấy yêu mến và nể phục 
anh hơn. Anh luôn mong muốn được giúp đỡ người khác với tất cả 
khả năng của mình. Ngoài ra, tôi nhận thấy Tom còn là \ người khao 
khát học hỏi, khám phá những hiểu biết mới khi anh sẵn sàng dành 
thời gian đến tham dự buổi diễn thuyết của tôi. Không phải người 
nào ở địa vị như Tom cũng làm được điều này. Tom đã thực sự làm 
được “một việc ra hồn” vì anh đã “dám ước mơ”, đã đám làm theo 
khát vọng của riêng mình! 


QUAN TÂM ĐẾN NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM BẢN THÂN 


Công việc hay nhiệm vụ nào bạn có thể hoàn thành tốt nhất? Lĩnh 
vực nào bạn thực sự quan tâm và đã từng gặt hái thành công? Bạn có 
khám phá được năng khiếu vượt trội của mình không? 


Khi công việc kinh doanh của tôi gặp nhiều khó khăn, tôi đã nghĩ 
đến việc đi dạy để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. 
Quyết định này tỏ ra vô cùng hợp lý vì tôi đã từng theo học chuyên 
ngành sư phạm; nhưng khi ã ấy tôi đã 45 tuổi - độ tuổi không còn đủ 
nhanh nhạy để thích ú ứng với môi trường sư phạm năng động. Đang. 
đắn đo thì tôi nhớ đến những lần tình nguyện tham gia diễn thuyết về 
tính cách con người cũng như đã từng tổ chức ; những lớp học về hôn 
nhân tại nhà. Tôi quyết định gầy dựng công việc kinh doanh mới dựa 
trên khả năng ăn nói của mình. Chỉ trong vòng vài tháng đầu tiên, số 
lượng đăng ký yêu cầu tôi diễn thuyết ngày càng tăng cao. Tiếp đó, tôi 
tập trung học hỏi và đọc sách để phát triển thêm kỹ năng diễn thuyết 
và nâng cao uy tín bản thân. Tôi cũng bắt đầu viết sách và mở rộng 
thêm nhiều chủ đề thuyết trình mới. Năm 1985, chồng tôi sang 
nhượng, lại công việc kinh doanh của anh ấy để có thời gian hỗ trợ tôi 
trong việc quản lý các chi nhánh và mở thêm đại lý du lịch. Anh đã trở 
thành người bạn đồng hành tốt nhất của tôi! Tôi thật sự tin rằng 
mình đã có bước chuyển hướng nghề nghiệp đúng đắn khi đi theo 
năng khiếu và kinh nghiệm của bản thân dù sự chuyển hướng đó khá 
muộn màng - lúc tôi đã đi được nửa phần cuộc đời. 


Liệu những mối quan tâm và sự thành công trong hiện tại có che 
khuất những mong muốn đích thực của bạn không? Bạn có bao giờ 
cảm thấy phấn khởi và thực sự hài lòng khi đã hoàn thành một công 
việc nào đó không? 


Chắc hắn ai cũng đã biết đến tên tuổi của đạo diễn Ron Howard — 
đạo diễn lừng danh của những bộ phim ăn khách như A beauf1ful 
mïnd, Apollo 13, The Da Vinci Code,... Tôi biết Ron khi anh còn là một 
cậu bé chuyên hát nhép trong nhóm kịch ˆ “The Music Man” ở phòng 
đợi tàu Wells Fargo. Tôi đã ấn tượng về Ron qua vai diễn Ople Taylor 
trong loạt phim truyền hình Andụ Grữffth Shou, tiếp đó là vai Richie 
Cunningham trong loạt phim Happu Daus. Ron đã tham gia trong 
lĩnh vực truyền hình từ khi anh mới hai tuổi khi hãng phim Baltimore 
sản xuất bộ phim The Seuen Years lich. Đến năm 10 tuổi, anh đã bắt 
đầu trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Khi vào trung học, ngoài việc 
diễn xuất, Ron còn học hỏi cách làm phim. Anh đã từng đoạt được 
giải nhì trong cuộc thi ảnh quốc gia Eastman Kodak. Sau khi tốt 
nghiệp trung học, Ron được nhận vào học ở trường sản xuất phim 
USC. Nhưng việc học của Ron đã bị gián đoạn khi anh tham gia bộ 
phim American Graffiti khiến trường USC đã từ chối cấp bằng tốt 
nghiệp cho anh. Đây là một cú sốc lớn nhưng Ron không cho phép 
điều này dập tắt ước mơ hay cản trở việc anh tiến tới mục tiêu. 


Một số người thường tự bằng lòng với chính mình khi đã đạt 
được một điểm mốc thành công, nào đó. Riêng Ron, dù đã trở thành 
một ngôi sao truyền. hình nổi tiếng —- đích đến của bất cứ a1 làm nghệ 
thuật, nhưng Ron vần liên tục học hỏi. Anh không muốn bản thân 
mình chỉ dừng ở những vai diễn thông thường mà muốn sử dụng khả 
năng sáng tạo của mình trong việc chỉ đạo, khích lệ mọi người xung 
quanh. Những bộ phim Grand T: heƒt Auto, Splash, Cocoon, Willou) uà 
Parenthood đã được xếp hạng và được công chúng đón nhận. Ron 
đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh phim truyền hình. Kinh 
nghiệm anh có được khi tham gia các show diễn trên truyền hình và 
kiến thức thu thập được ở trường làm phim là những bước tiến quan 
trọng trong quá trình chuẩn bị thực hiện ước mơ trở thành đạo diễn 
điện ảnh và truyền hình của anh. Nhân vật Ople Taylor và Richie 
Cunningham ngày xưa đã dần trưởng thành theo từng bước phát 
triển và thành công của Ron Howard. 


xx*% 


Billy Joel, nghệ sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Mỹ xuất thân từ một 
gia đình nghèo khó. Dù thế, anh vẫn tự tin khi nghĩ rằng không nhất 
thiết phải có một nền tảng học vấn cao thì mới sáng tác nhạc được. 
Ngay từ nhỏ, By đã thể hiện niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt của 
mình. Năm lên 4 tuổi, anh bắt đầu làm quen với những phím dương 
cầm đầu tiên. Người mẹ tạo điều kiện để anh được học đàn theo đúng 
phương pháp nhưng năm 11 tuổi thì Billy bỏ học vì không muốn bị bó 
buộc trong khuôn nhạc cố định của những cuốn sách mà muốn được 
tự do sáng tạo riêng. 


Suốt những năm ở trường trung học, việc học của Bily luôn bị 
gián đoạn. Vì tham gia chơi đàn trong một ban nhạc nên anh thường 
về nhà rất trễ, có khi đến tận sáng hôm sau nên không đủ sức để đến 
lớp học. Người mẹ vô cùng đau khổ và thất vọng vì Billy đã không tốt 
nghiệp nổi trung học; hơn thế nữa, không ai tin rằng Billy có thể kiếm 
sống nhờ âm nhạc. Dưới Áp lực và định kiến của gia đình, Billy bắt 
đầu tin răng mọi người nói đúng và đần rơi vào trạng thái tuyệt vọng. 
Năm 20 tuổi, anh tìm cách tự sát nhưng không thành công. Khoảng 
thời gian ba tuần nằm trên giường bệnh và liên tục phải chứng kiến 
những ca bệnh thập tử nhất sinh đã giúp anh nhìn nhận lại chính 
mình, hiểu về sự quý giá của cuộc sống và củng cố nghị lực để vượt 
qua cảm giác tự thương hại bản thân. 


Sau khi hồi phục vết thương tâm lý, BHly Joey đã chơi đàn piano 
ở một quán bar để kiếm sống và album đầu tay Piano man của anh đã 
ra đời trong giai đoạn ấy. Đĩa đơn này nhanh chóng nằm trong top 20 
của các : bảng xếp hạng. Từ điểm mốc này, BiHy đã từng bước thực 
hiện giấc mơ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng của mình. Dù thế, khi đã lên 
đến đỉnh cao vinh quang của nghệ thuật âm nhạc, trong Bily vẫn có 
một khát khao được tìm hiểu và nghiên cứu về môn lịch sử. Và anh 
nhận thấy rằng bằng cách tự học, anh có thể tiếp thu bộ môn này hiệu 
quả hơn so với khi đó là môn học bắt buộc ở trường. Đến năm 4O 
tuổi, Billy vẫn còn mong muốn được trở thành thầy giáo dạy lịch sử. 
Tuy vậy, có đôi lúc anh cảm thấy giấc mơ của mình không thực tế. 
Billy không thực tế ? Thực sự, chính niềm đam mê lịch sử đã truyền 
cảm hứng và tạo nguồn chất liệu quý giá cho những sáng tác làm rung 
động lòng người của anh. Hơn nữa, anh đã hiểu thêm về ý nghĩa cuộc 
sống và biết cách đối nhân xử thế hơn. Bily cho biết: “Tôi là một 
minh chứng sống để các bạn thấy rằng việc tự hủy hoại bản thân là 


điều thật xuẩn ngốc. Không nên chìm đắm mãi trong cảm giác tuyệt 
vọng bởi mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn lên. Điều tôi học được từ cuộc 
sống này là sự tha thứ - tha thứ cho người và tha thứ cho chính mình. 
Phải biết đứng dậy từ thất bại thay vì để thất bại quật ngã và không 
bao giờ đầu hàng hay chùn bước trước khó khăn, thử thách!”. 


x*x*% 


Roddy MecDowell bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình khi mới 
lên 1o tuôi. Với Roddy, việc diễn xuất trước ống kính là niềm đam mê 
đã ăn sâu vào máu thịt. Nhưng còn một phần không thể thiếu trong 
cuộc sống của Roddy là vị trí đẳng sau ống kính. Khi còn đi học, 
Roddy đã rất thích thú với việc chụp hình các bạn của mình - những 
người về sau đã trở thành những tên tuổi nổi tiếng của Hollywood 
như Elizabeth Taylor, Judy Garland, J udy Holliday, Maureen 
O'Hara... Ở tuổi 6o, Roddy mới tham gia chính thức vào lĩnh vực 
nhiếp ảnh và cảm thấy “nuối tiếc” khi bước chân vào ngành này quá 
trễ. Tuy nhiên, ông đã biết tận dụng tài năng của mình và biến nó 
thành một công việc kinh doanh rất thành đạt khi cho xuất bản 5 
cuốn sách về nghệ thuật nhiếp ảnh. 


xx*% 


Còn bạn thì sao? Bạn có năng khiếu và khả năng gì? Liệu những 
năng khiếu ã ấy có giúp ích gì cho ước mơ của bạn không? Có thể, 
chúng sẽ giúp cho ước mơ của bạn “đơm hoa” bằng một công việc 
chính thức như trường hợp của ca sĩ BHly Joey. Cũng có thể ước mơ 
của bạn sẽ được thỏa mãn bằng một nghề tay trái giống như trường 
hợp của diễn viên Roddy McDowell. Sự thành công đích thực không 
đo lường bằng giá trị vật chất bạn nhận được mà bằng chính sự hài 
lòng bạn có thể cảm nhận từ công việc yêu thích của mình! 


TÌM CÁCH ĐÁP ỨNG NHU CẦU BẢN THÂN 


Trong một show truyền hình trực tiếp về những người nổi tiếng, 
tôi khá ấn tượng về công việc kinh doanh của một người phụ nữ. 
Công ty của bà thành công với dịch vụ thực hiện các công việc lặt vặt 
nhưng thiết yếu của mọi gia đình như mua thực phẩm theo thực đơn 
hằng ngày, mang quần áo đến tiệm giặt ủi, gửi thư, gọi thợ sửa ống 
nước,... Khi được hỏi tại sao bà lại chọn loại hình dịch vụ khá đặc biệt 
này, bà đã tâm sự rằng trong một lần cãi nhau với chồng, bà mới có 


dịp nhìn lại bản thân mình. Thời gian vừa qua, hầu như bà đã phó 
mặc chuyện gia đình cho chồng con để mải mê tập trung vào công việc 
và những cơ hội kinh doanh. Hầu như bà không còn chút thời gian 
nào để chăm sóc bản thân cũng như gia đình của mình. Khi về đến 
nhà, bà hầu như đã mỏi mệt, không thể làm thêm được việc gì. Không 
khí gia đình ngày càng trở nên căng thẳng và nặng nề. Khi nhận thấy 
đã đến lúc cần phải thay đổi, bà quyết định nghỉ làm để củng cố lại gia 
đình của mình. Một thời gian sau, bà thấy rằng ngày càng có nhiều 
người phụ nữ gặp phải tình cảnh như bà trước đây. Vậy là bà nghĩ 
đến một loại hình kinh doanh mới - dịch vụ đáp ú ứng những nhu cầu 
thiết yếu hằng ngày của mọi ' gia đình. Với công việc mới này, không 
những bà có thể linh động về mặt thời gian mà còn có thêm thu nhập. 
Không chỉ riêng bà, mà rất nhiều người phụ nữ đã cân đối được bài 
toán gia đình và xã hội khi sử dụng dịch vụ của bà. 


xx*% 


Có khi nào bạn nghĩ rằng ước mơ của mình viển vông? Bạn lo 
ngại những người khác sẽ cười nhạo ước mơ của bạn? Hãy tin rằng: 
“Không có gì là không thể nếu bạn dám ước mơ”. 


Ngay từ nhỏ, Bobby Griffin đã luôn bị mọi người cho là kẻ thất 
bại và không làm được điều gì. T7 tuổi, Bobby quyết định bỏ học và 
gia nhập quân đội đến tham chiến ỏ ở Hàn Quốc. Trong một trận chiến, 
ông bị thương và buộc phải trở về nhà với một cơ thể đầy những vết 
sẹo cùng bao ký ( ức tiêu cực về gia đình và cuộc sống. Thêm vào đó, 
ông lại không có bất cứ nghề nghiệp chuyên môn nào để có thể bắt 
đầu cuộc sống mới. Khi đó Bobby mới 21 tuổi. Ai có thể nghĩ rằng lúc 
ấy ông đã dám ước mơ trở thành nhà triệu phú? 


Năm 195o, vợ chồng Bobby trúng thưởng một chuyến du lịch đến 
Sarasota, bang Florida. Khi hai vợ chồng ông vừa bước vào băng ghế 
trước của một chiếc xe hơi mà họ ao ước từ lâu nhưng chưa đủ tiền 
để mua, thì người tài xế vội bảo: “Xin ông bà chùi bớt cát trên plày"”. 
Trong. lúc cả hai đang bối rối và ngượng ngùng thì người tài xế ' đã đặt 
một tấm bìa trên sàn xe để bảo vệ thảm xe khỏi lấm bẩn. Ý tưởng 
thiết kế loại thảm dùng một lần chợt ra đời ngay lúc ấy! Sản phẩm sẽ 
giúp khách hàng tránh được sự lúng túng như tình huống vợ chồng 
Bobby vừa trải qua. Nghĩ là làm, Bobby phác thảo kế hoạch chi tiết và 
tìm đến các ngân hàng để xin vay vốn cho việc kinh doanh này. 
Nhưng trái với suy nghĩ lạc quan ban đầu, ngân hàng nào cũng từ 


chối cho vay; chỉ có một ngân hàng đồng ý đưa ý tưởng kinh doanh 
của Bobby ra bàn luận tại cuộc hội thảo vay vốn hằng năm của các 
ngân hàng. Tại đó, những ô ông chủ ngân hàng đã đồng ý ý cho Bob vay 
tiền vì nhìn thấy khả năng thu lợi từ việc quảng cáo. Chẳng bao lâu 
sau, Bob đã nhận được đơn đặt hàng thảm chùi chân từ khắp nơi trên 
nước Mỹ. Công việc kinh doanh nhanh chóng tiến triển và danh sách 
những nhà triệu phú của nước Mỹ đã có tên Bobby Grriffin. 


Hành trình đến thành công của Bobby Griffin như thế nào? Ông 
đã ã ấp ủ một ước mơ, đã tin tưởng vào ước mơ ấy. Chính niềm tin đã 
giúp ông vượt qua mọi trở ngại về hoàn cảnh và trình độ học vấn để 
theo đuổi mục tiêu. Bobby chia sẻ cầu chuyện cuộc đời của mình cho 
nhiều người để họ hiểu rằng bất cứ ai cũng có thể đạt được ước mơ 
riêng, chỉ cần có tầm nhìn xa, tinh thần quyết tâm, kiên nhẫn, sự ham 
học hỏi và khát vọng vươn lên. Hãu làm cho trớc rmnơ của bạn đủ 
mạnh trước những thất bại, sự từ chối, năng lực khiếm khuuết của 
bản thân, hqu bất kù uếu tố cản trở nào. 


xx*% 


Chúng ta cần phân biệt rõ giữa hai khái niệm “mơ ước” và “mơ 
mộng”. Khi “mơ mộng”, bạn hướng tâm trí mình đến những điều tốt 
đẹp nhưng xa vời, không thiết thực. Nhưng khi “mơ ước”, bạn nghĩ 
đến những khả năng có thể thực hiện trong tương lai, xét trên nguồn 
lực và khả năng của bản thân. “Mộng mơ” chỉ là một cuộc dạo chơi 
tức thời, chỉ có “ước mơ” mới đưa bạn đến đích khi bạn biết chuẩn bị 
kỹ lưỡng và nỗ lực làm việc. Đôi khi để ước mơ thành công, bạn phải 
dám thay đổi cả những điều vốn dĩ đã ổn định và bền vững như gia 
đình, sự nghiệp, nơi sinh sống,... Đó chính là trường hợp của jJesse 
Grover Bell, nhân viên kinh doanh mỹ phẩm do chính ô ông sản xuất tại 
bang Kansas. Một lần ông đọc một bài báo nói rằng Cleveland, Ohio là 
nơi tập trung nhiều dân cư nhất nước Mỹ. Ông nghiên cứu thêm và 
phát hiện ra rằng hầu hết các nhân viên bán hàng có doanh thu cao 
đang làm việc tại Cleveland. Biết được điều này, Jesse quyết định 
chuyển. cả gia đình năm người của mình đến Cleveland. Đó là thời 
điểm năm 1927. Jesse tin chắc rằng mỹ phẩm do mình sản xuất ra sẽ 
thành công khi được tiếp thị ở một thị trường cư dân đông đúc như 
Cleveland. 


Ngày nay, sản phẩm. Bonne Bell với loại sữa dưỡng da Ten-O-SIx 
đã trở nên quen thuộc và phổ biến với nhiều người; nhưng vào thời 


điểm đó, ý tưởng sản xuất một loại sữa dưỡng da đặc trị của Bonne 
Bell là vô cùng mới mẻ. Jesse đã đi trước mọi người khi biết dành ra 
phần lớn thời gian để đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu chuẩn bị cho 
việc thực hiện ước mơ của bản thân. 


Thời gian đầu, Jesse vẫn bán hàng theo phương thức trực tiếp. 
Nhưng những năm sau, khi con trai của Jesse đủ sức để điều hành 
công việc kinh doanh, Jesse bắt đầu chuyển sang bán hàng gián tiếp 
thông qua việc ký gửi sản phẩm tại các cửa hàng dược phâm. Mục 
tiêu của ông là hướng Bonne Bell trở thành “ mỹ phẩm dành riêng cho 
thiếu nữ”. Để ngày càng nhiều người. biết đến sản phẩm của mình, 
ông đã á ấp dụng việc tặng sản phẩm sử dụng, mẫu, đã sáng lập ra 
những câu lạc bộ dành riêng cho thiếu nữ với mục đích thu hút các 
bạn gái tìm đến hiệu thuốc để mua mỹ phẩm của mình. Thời gian này, 
Bonne Bell cũng tăng Cường tổ chức các chiến dịch quảng cáo trên các 
loại tạp chí dành cho thiếu nữ. Vào giữa thập niên 50; cùng với Sự 
phát triển của thị trường mỹ phẩm dành cho thiếu niên, Bonne Bell 
đã đạt được lợi nhuận cao hơn bao giờ hết. Truyền thống dám ước 
mơ của gia đình Jesse đã truyền từ thế hệ của Jesse Grove Bell đến 
thế hệ kế tiếp - Jess, con trai ông. 


. Thập niên 6o là thập niên mà phong trào rèn luyện thể lực phát 
triển mạnh mẽ. Việc mọi người ngày càng quan tâm đến thể thao là 
động lực giúp Jess nghĩ ra loại son dưỡng môi có hương trái cây dành 
cho những phụ nữ trẻ khỏe và năng động, trong khi các hãng mỹ 
phẩm khác vần trung thành với sản phẩm dành cho lứa tuổi trung 
niên. Mọi việc tiến triển tốt đẹp cho đến thập niên 7o khi Jess suýt 
đánh mất cả gia đình và cơ nghiệp mà cha anh và anh đã vất vả gầy 
dựng nên khi lao vào nhậu nhẹt sa đà. Tuy ) nhiên, anh vẫn đủ tỉnh táo 
để nhận ra rằng nếu không thay đổi, anh sẽ mất tất cả. Năm 1972, anh 
đã bỏ được rượu và tập chạy bộ để duy trì sức khỏe. Cuộc hôn nhân 
và cả công việc kinh doanh của anh đần được cứu vãn. Nhận thấy 
những thay đổi này đã làm cuộc sống riêng của mình trở nên tích cực 
hơn, Jesse bắt đầu phát động phong trào phát thưởng bằng tiền mặt 
cho những nhân viên nào chạy bộ hay đi bộ vào buổi sáng trước khi đi 
làm với mức 5O xu một dặm. Trong vòng 6 tháng, nhân viên nào bỏ 
được thói quen hút thuốc sẽ nhận được phần thưởng 250 đô- la, nhân 
viên nào giảm được trọng lượng cơ thể thì cứ mỗi kg giảm xuống sẽ 
được thưởng 5 đô-la. Điều này đã đem lại kết quả thật khả quan. Hơn 
6o% nhân viên của Bonne Bell đã tham gia vào chương trình rèn 
luyện thân thể này. 


Bonne Bell tin vào việc chia sẻ ước mơ đã thành công của mình 
với mọi người. Jesse và con trai đã hình dung trước sự thành công 
qua việc dám mơ ước, đã nhận dạng được sự thành công bằng những 
việc làm chuẩn bị cho việc thực hiện mơ ước. Họ đã thành công vì họ 
đã biết sửa chữa lại mơ ước. Và cuối cùng, sự thành công của họ đã 
được nhân lên gấp bội vì họ đã biết chia sẻ ước mơ VỚI toàn thể nhân 
viên của công ty Bonne Bell và đúng như họ mong muốn, ước mơ khi 
được chia sẻ đã đem lại kết quả thật lớn lao! 


x*x*% 


Những người dám ước mơ là những người dám dấn thân vào các 
lĩnh vực mới mẻ mà kẻ khác e ngại. Đó là trường hợp của Paul 
Hogan, ngôi sao điện ảnh người Úc trong bộ phim Croecodile Dundee. 
Từ nhỏ, Paul Hogan nuôi ước mơ được xuất hiện trên truyền hình. 
Trong vòng chưa đến một thập kỷ, Paul Hogan và người cộng sự của 
mình - John Cornell - đã thay đổi các quy tắc trong lĩnh vực sản xuất 
phim truyền hình tự do. Cả hai đã cảm nhận được nhu cầu cần phải 
thay đổi chất lượng, sự đa dạng và tính sáng tạo của truyền hình Úc. 
Để thỏa mãn nhu cầu này, họ đã dám thành lập công ty riêng, đi 
ngược lại lời khuyên của những người có kinh nghiệm. Người cộng 
sự của Paul đã thương lượng với các kênh truyền hình để họ viết kịch 
bản, diễn xuất và sản xuất phim truyền hình ngay tại công ty riềng của 
cả hai. Công việc ngày càng phát triển thuận lợi. Paul Hogan đần trở 
nên nổi tiếng, trong lĩnh vực giải trí khi nhận được nhiều lời đề nghị 
làm phim quảng cáo cho các buổi hòa nhạc, các câu lạc bộ và các sản 
phẩm hàng hóa. Cầu chuyện thành công của Paul Hogan đã được 
chính phủ Úc gh nhận và họ đã ký hợp đồng để công ty của Paul làm 
chương trình quảng bá cho chiến dịch du lịch của đất nước này. Paul 
Hogan đã thực hiện hoàn toàn miễn phí chiến dịch quảng bá này với 
hy vọng rằng mọi người sẽ biết đến tài năng và tên tuổi của anh. Bộ 
phim truyền hình quảng cáo do anh thực hiện được phát trên mạng 
truyền hình của Mỹ và đã tạo tiếng vang lớn. Chỉ trong vòng 5 tuần, 
nước Úc từ vị trí thứ 4o đã vọt lên giữ VỊ trí hàng đầu trong danh sách 

"những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thế BIỚI,. Đây là phim quảng 
cáo thành công nhất ở Mỹ trong vòng 1o năm. Nó cũng tạo nên cú đột 
phá trong việc quảng bá cho ngành du lịch của nước Úc, khiến thời 
gian lưu trú trung bình của du khách ở đất nước này kéo dài khoảng 2 
tuần và số tiền mỗi du khách chỉ trung bình lên tới 1. 500 đô-la. Chỉ 
một tuần sau khi bộ phim này được phát sóng rộng rãi, ngành du lịch 
Úc đã có một bước nhảy vọt thật ngoạn mục. 


xx*% 


Bạn đã bao giờ gặp những người thích làm bạn nhụt chí với 
những câu đại loại như “chẳng có ai làm việc như thế cả” hoặc “làm 
n vậy là vô cùng liều lĩnh” hoặc “tôi không muốn dấn thân vào rủi 

.. Đừng để những lời lẽ, những ngôn. từ tiêu cực đó dập tắt ước 
mơ của bạn. Hãy dám vươn tới những vì sao! Hãy dám ước mơ 
những mơ ước của riêng mình! 


Joel Schiavone sinh ra trong một gia đình giàu có; tuy nhiên anh 
lại là một chàng trai vụng về và có tật nói lắp. Khiếm khuyết của anh 
đã làm bố mẹ rất buồn nhưng họ chưa bao giờ nhắc đến khiếm 
khuyết này trước mặt Joel. Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard 
chuyên ngành quản trị kinh doanh, Joel đã không tìm VIỆC mà mở 
một chuỗi các quán bar có tên Your Fathers Moustache và chơi đàn 
banjo trong các quán bar đó. Sau 12 năm kinh doanh, Joel đã kiếm đủ 
tiền để mua một chiếc xe hơi cao cấp, tiếp nhận một chuỗi các cửa 
hàng bán thú cưng, và tiếp quản đội khúc côn cầu địa phương New 
Haven NÑighthawks. Joel cũng thành công khi tìm cách mua hãng 
truyền hình Bridgeport Cable với giá 3oo ngàn đô-la. Sau khi mua 
xong, anh đã xây dựng, chỉnh trang và bán lại với giá 58 triệu đô-]a. 


Năm 197o, Joel nhận thấy rằng khu trung tâm thành phố quê 
hương anh, New Haven, đang bị xuống cấp trầm trọng và anh quyết 
định phải làm một việc gì đó để thay đối hiện trạng này. Anh bắt đầu 
một dự án mà nhiều người cho là liều lĩnh, đó là hồi sinh một thành 
phố đang chết dần. Bên cạnh việc đầu tư 12 triệu đô-la của riêng 
mình, Joel còn thuyết phục nhiều nhà đầu tư khác cùng tham gia góp 
vốn. Họ đã biến một khách sạn bỏ trống thành một chung cư cao 
tầng, biến Union League thành tòa nhà văn phòng sang trọng, sửa 
chữa nhà hát Palace đồ nát thành phòng hòa nhạc tuyệt vời, phục chế 
tượng Schubert trở về hiện trạng trước đây. 


Báo chí địa phương đã đăng tải nhiều bài viết ca ngợi Joel là “một 
nhà thầu đã đập vỡ cây đàn banjJo để làm bàn đạp thực hiện mục tiêu 
to lớn của cuộc đời mình”. Rõ ràng, Joel có thể sống phụ thuộc vào 
nguồn tài chính thoải mái của gia đình, hay bằng thu ¡ nhập 6 ổn định từ 
các quán bar Your Fathers Moustache; nhưng anh vẫn đầu tư tài sản, 
niềm hy vọng, ước mơ của mình vào một dự án đầy rủi ro — khôi 
phục một thành phố đang suy tàn! 


MAY MẮN KHÔNG ĐẾN TRONG TÌNH CỜ 


Nếu trúng số được một triệu đô-la, bạn dự định sẽ làm gì với số 
tiên đó? Câu trả lời thường là “thanh toán ngay các hóa đơn quá hạn”, 
“sở hữu một ngôi nhà bên bãi biển”, “đi du lịch vòng quanh thế ĐIỚI, 
“bắt đầu công việc kinh doanh đã ấp ủ từ lâu”,... Tất cả những câu trả 
lời đều có chung mẫu số là đáp ứng những nhu cầu hiện tại của bản 
thân và thỏa mãn những ước vọng tương lai. Điều này minh chứng 
rằng tất cả chúng ta ai cũng có những ước mơ riêng. Thông thường, 
đa phần chúng ta chỉ đám nghĩ đến những ước mơ đó khi may mắn 

được trúng số. 


Thật ra, chỉ cần chúng ta dành đủ thời gian để phấn đấu cho 
những mục tiêu thực tế, ước mơ của chúng, ta đã có thể và sẽ trở 
thành hiện thực. Chỉ cần dám đặt ra một ước mơ nhỏ, chúng ta có thể 
thực sự bỏ lại được tất cả những lo lắng, phiền muộn sau lưng để tiến 
về phía trước. 

“Để sáng tạo tương 
lai, cần bắt đầu bằng 


một trớc nơ.” 


- VIctor Hugo 


PHẦN 2. CHUẨN BỊ CHO NHỮNG 
ƯỚC MƠ 


“Tôi sẽ học hởi uà tự chuẩn bị để 
thực hiện mơ trớc 
uì tôi tin rằng một ngàu nào đó, 
cơ hội sẽ đến uới tôi.” 
- Abraham Lincoln 
TẬP TRUNG VÀO ƯỚC MƠ 


Khi thấy một người ở đỉnh cao vinh quang, có bao giờ bạn tự hỏi 
rằng: Tại sao anh ta lại có thể thành công đến thế? Tại sao tôi thông 
minh hơn, có trình độ học vấn hơn, nhưng tôi lại không thể tiến xa 
như người ấy? Tất cả những thành công mà bạn tưởng chừng như họ 
đạt được “sau một đêm” ấy thật ra là kết quả của một quá trình nỗ lực 
làm việc trong nhiều năm. Đó là khoảng thời gian dài cần thiết để 
chuẩn bị cho một khoảnh khắc thăng hoa. 


Em trai Ron Chapman của tôi đã không thành công chỉ sau một 
đêm nhờ thần may mắn, mà bởi Ron đã làm việc chăm chỉ suốt 2o 
năm trong lĩnh vực truyền thanh trước khi nhận được giải thưởng 
quốc gia. Ron luôn lạc quan và nhìn cuộc sống với góc nhìn hài hước. 
Em có khả năng đánh giá vấn đề nhanh nhạy và sẵn sàng lao vào làm 
việc hết mình, dù đó là những công việc có giải thưởng không đáng kể 
hoặc thậm chí chẳng có chút hứa hẹn gì. 


Khi được hỏi về thời đi học, Ron thường nói: “Ước mơ lớn nhất 
của tôi là trở thành một người giới thiệu đĩa hát trên truyền hình, vì 
vậy tôi chấp nhận bỏ qua tất cả những gì tôi nghĩ là sẽ không giúp ích 
cho ước mơ của tôi”. Với tỉnh thần này, Ron chỉ tập trung vào những 
việc cần thiết và có liên quan đến công việc tương lai của mình. 


Cách duy nhất khiến Ron chịu học bài là cho phép em đọc to lên 


như đang đọc trên đài phát thanh. Em vào phòng riêng, mở một bản 
nhạc nhẹ và nói với các thính giả tưởng tượng của mình rằng: “Hôm 
nay chúng ta sẽ đọc một chương trong vở luanhoe”; nhưng hiếm khi 
em đọc trọn vẹn một chương bởi vì em thường phải dùng lại giữa 
chừng để trò chuyện, thảo luận như thể đó là buổi nói chuyện thật sự. 


Ron không thích sách bởi theo em, việc đọc sách chiếm rất nhiều 
thời gian nên em đã nghĩ ra cách để không phải làm các bản báo cáo 
kết quả đọc sách. Trong năm cuối ở trường trung học, hàng tháng 
thầy giáo yêu. cầu học sinh phải đọc một chương trong quyền. Cuốn 
theo chiều gió để viết báo cáo chuyên đề. Ron đã nghĩ rằng nếu em có 
một bài về cả cuốn sách Cuốn theo chiều gió thì em có thể hoàn thành 
yêu cầu của cả năm học chỉ bằng một lần bài tập. Ron đã nhờ một 
người bạn viết bản tóm tắt thật dài và nhờ mẹ đánh máy giúp. Mẹ tôi 
luôn sẵn sàng làm mọi việc để gIúp Ron và đúng như em dự đoán, bài 
viết đó đã được điểm A và Ron cũng được xét miễn làm bài cho cả 
năm. 


Mọi việc thật tốt đẹp cho đến ngày mẹ tôi đi họp phụ huynh. Bà 
đã than phiền với thầy giáo rằng, bà không biết làm sao để khuyến 
khích Ron đọc sách. Thầy giáo rất ngạc nhiên: “Ron vừa mới đọc xong 
quyển Cuốn theo chiều gió mà!”. 


- Cuốn theo chiều gió ư? Nó chưa bao giờ đọc quyến sách này cả. 


Khi mẹ về nhà và hỏi Ron về cuốn sách. Ron cũng ngạc nhiên 
không kém khi nói: “Mẹ đã đánh máy bài tập đó giúp con mà!”. Có lẽ 
mẹ tôi đã không hê chú ý đến những nội dung mà mẹ đánh máy. 


Hôm sau thầy giáo bỏ điểm A của Ron và thay. vào đó là một con 
SỐ không, khiến điệm trung bình môn tiếng Anh của em bị kéo xuống 
thấp và thế là cuối năm em chỉ vừa đủ điểm lên lớp. 


Trong khi mẹ tôi lo lắng về kết quả học tập kém cỏi đó thì Ron lại 
đang loay hoay với máy ghi âm, tìm cách phỏng. vấn những ngôi sao 
nổi tiếng ở bờ biển Salisbury. Ron đã xoay xở bằng mọi cách để vào 
được phòng thay quần áO và kết bạn với các ngôi sao nổi tiếng. Bản 
chi âm các cuộc phỏng vấn này đã được đài phát thanh WHAV sử 
dụng ngay. Không một phóng viên nào của WHAYV tiếp cận được 
những ngôi sao này và vì thế Ron đã mang lại vinh quang và uy tín 
cho đài. Khi Ron tốt nghiệp trung học, WHAV đã nhận em vào làm 


việc và cho phép em đảm trách một chương trình riêng. 


Tưởng như Ron đã thực hiện được ước mơ cuộc đời mình, 
nhưng rồi em phải gia nhập quân đội và chuyển sang Hàn Quốc. Trên 
chuyến tàu sang Hàn Quốc, Ron nghe thông báo rằng sáng mai toàn 
đội sẽ được phân công lao động trong suốt hai tuần. Ron liền nghĩ 
cách làm thế nào để tránh những công việc nhàm chán để dành thời 
gian làm những công việc yêu thích. Sáng hôm sau, Ron cầm một 
quyển số và đứng cạnh viên chỉ huy. Khi viên chỉ huy ra lệnh cho 
nhóm đầu tiên làm nhiệm vụ cạo sơn, nhóm thứ hai chùi sàn nhà, thì 
Ron vừa ghi chép vừa gật đầu nói “Tốt lắm” như để xác nhận. Viên chỉ 
huy đã cố lắm mới dám hỏi em đang làm việc gì trên tàu. 


- Tôi phụ trách chương trình tài năng. - Ron nhanh nhẹn trả lời. 


Không muốn để mọi người nghĩ rằng mình không biết gì hoặc 
không được cập nhật thông tin, viên chỉ huy cũng gật đầu bảo “Ồ 
đúng rồi! Chương trình biểu diễn tài năng”. Trong suốt hai tuần sau 
đó, ai cũng nghĩ rằng. Ron được cấp trên giao nhiệm vụ làm một 
chương trình biểu diễn tài năng nên không ngạc nhiên khi thấy Ron 
liên tục hỏi các thành viên trên tàu về năng khiếu, sở trường của họ. 
Ron đã chuẩn bị một buổi biểu văn nghệ vào đêm cuối cùng trước khi 
tàu cập bến. VỚI khiếu hài hước của mình, Ron đã diễn một vở kịch 
sống động gồm nhiều màn, trước sự phấn khích và những tràng vỗ 
tay nồng nhiệt của binh lính. 


Sau khi ở Hàn Quốc vài tuần, Ron được chính phủ tuyên dương 
vì những hành động cổ vũ, khích lệ tỉnh thần binh sĩ trên tàu. Có lẽ 
Ron là người duy nhất nhận được lời khen thưởng vì đã tránh né 
công việc! 


Tại Hàn Quốc, Ron được giao phụ trách Đài Tiếng Nói của Quân 
đội Liên Hiệp Quốc. Câu nói “Chào buổi sáng” của anh đã trở thành 
câu khẩu hiệu quan trọng cho toàn quần đội. Ron đã cố gắng để loại 
bỏ giọng Boston địa phương, trau đồi thêm vốn ngôn ngữ và phát 
triển các kỹ năng thiết yếu của một phát thanh viên chuyên nghiệp. 
Một vài thương gia Hàn Quốc thích cách phát âm rõ ràng của Ron đã 
đến đề nghị em dạy họ đàm thoại tiếng Anh. Cuối cùng, Ron đã trở 
thành thầy giáo dạy tiếng Anh tại trường Đại học Seoul. Tiếng tăm 
của Ron ngày càng vang xa, em được yêu cầu thực hiện chương trình 
dạy phát âm tiếng Anh cho người Hàn Quốc trên truyền hình. 


Chương trình này nhanh chóng nổi tiếng và được bình chọn là 
chương trình có lượng khán giả xem nhiều nhất. 


Rất nhiều đồng đội của Ron sau khi hoàn thành nghĩa vụ quần Sự 
đã trở về nhà nhưng Ron vẫn tiếp tục ở lại Triều Tiên để trau đồi kiến 
thức, học hỏi thêm kỹ năng để chuẩn bị cho nghề nghiệp mà em mơ 
ước. Ron đã biết bỏ qua những gì không có ích cho ước mơ của mình 
và cống hiến sức sáng tạo cho những gì em nghĩ là cần thiết cho công 
việc tương lai. 


Còn bạn thì sao? Bạn đã kiểm soát được cuộc sống và nắm giữ 
ước mơ của mình chưa? Nếu câu trả lời là chưa thì bạn hãy bắt đầu 
ngay bây giờ, từ những điều cơ bản nhất. 


Nghiên cứu tính cách con người — TÔI LÀ AI? 


Bạn có chắc rằng mình đã hiểu hết về bản thân? Bạn tự đánh giá 
mình là người như thế nào? Thuộc mẫu tính cách ra sao? Oswald 
Chambers nói rằng: “Tính cách là nét đặc trưng riêng biệt của mỗi con 
người, giúp chúng ta phân biệt giữa người này và người khác”. Còn 
triết gia Hy Lạp Hippocrates lại nhận định rằng nếu có thể đơn giản 
hóa những tính cách nổi bật của con người rồi phân nhóm, xếp. loại và 
đặt tên, thì mọi người có thể hiểu nhau dễ dàng hơn. Trong quá trình 
nghiên cứu, ông đã chia thành 4 loại tính cách khác nhau: Lạc quan - 
kiểu người sôi nổi và vui vẻ; Quyền lực - kiểu người của hoạt động và 
kiểm soát mọi việc; Trầm tĩnh - kiểu người hay suy nghĩ và muốn mọi 
VIỆC phải thật hoàn hảo; và Ôn hòa - kiểu người biết cân bằng cuộc 
sống, yêu thích hòa bình, không muốn đấu tranh và e ngại những va 
chạm. 


Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi đã biến chuyển rất nhiều sau khi 
chúng tôi khám phá học thuyết của triết gia Hippocrates. Trước đó, 
tôi luôn nghĩ rằng chồng tôi là người duy ) nhất cho rằng bất kỳ vấn đề 
nào cũng có thể được giải quyết hợp lý nếu biết cách lên kế hoạch chi 
tiết. Còn anh thì nghĩ tôi là người duy nhất xem việc hưởng thụ bản 
thân quan trọng hơn tất cả. Khi tôi nhận ra anh là kiểu người trầm 
tính và trên thế giới có hàng triệu người giống anh, tôi đã thay đổi 
cách nhìn về anh. Còn anh, khi biết tôi thuộc kiểu người lạc quan, anh 
mới hiểu rằng với người lạc quan, việc thích sống vui vẻ không có 
nghĩa là sống thiếu mục đích. Lần đầu tiên sau hơn 15 năm chung 
sống, chúng tôi bắt đầu chấp nhận con người thật của nhau và không 


còn ý định biến đổi người bạn đời của mình nữa. 


Khi nghiên cứu kỹ hơn về học thuyết này, chúng tôi còn phát hiện 
ra rằng cả hai đều có khá nhiều tính cách thuộc kiểu người quyền lực. 
Điều này giải thích cho việc bao nhiêu năm qua, cả hai đã cố kiểm soát 
và thay đối lẫn nhau. Đúng với tính cách của mình, sau khi phát hiện 
điều này, tôi muốn chia sẻ ngay với mọi người. Tôi đã mời 10 cặp vợ 
chồng đến nhà và tổ chức trò chơi tính cách. Trải nghiệm thực tế này 
thật thú vị, bỗng nhiên đám mây che phủ được vén lên và mọi người 
lần đầu tiên nhìn thấy được con người thực của nhau. Mọi người 
thẳng thắn bày tỏ các quan điểm. Với những người có tính cách lạc 
quan thì: “Bây giờ thì chúng, tôi hiểu tại sao bạn lúc nào cũng vui vẻ và 
nói nhiều!”. Với những người quyền lực: “À, thì ra đó là lới do tại sao 
bạn lúc nào cũng muốn kiểm soát chúng. tôi”. Với người trâm tĩnh: 

“Nếu làm việc với mẫu người này, bạn cân phải chính xác”; còn với 
người ôn hòa: “Tôi sẽ không còn thắc mắc khi thấy bạn chẳng bao giờ 
biểu lộ cảm xúc và luôn né tránh mọi rắc rối”. 


Chỉ trong một buổi tối, dù kiến thức còn hạn chế, nhưng tôi cũng 
thấy rõ rằng học thuyết này có tác dụng thực sự. Mọi người trở nên 
thân thiện hơn khi đã hiểu rõ về nhau. 


Từ đó, tôi trở nên say mê nghiên cứu tính cách con người. Tôi đọc 
sách báo, tham khảo tài liệu, quan sát cuộc sống, xung quanh để tìm 
thêm những dẫn chứng minh họa cho học thuyết này. Tôi bắt đầu 
nhận được nhiều lời mời diễn thuyết. Đây là bước đệm đưa tôi đến 
một nghề nghiệp mới - nghề giúp mọi người trả lời 


câu hỏi “Tôi là a1?”. 


Tính cách là sự thể hiện ra bên ngoài bản chất thật sự trong con 
người của chúng ta. Môi chúng ta khi sinh ra đã sở hữu sẵn một 
khuôn mẫu hành xử nhất định trước các tình huống khác nhau của 
cuộc sống. Chúng ta không phải là những trang giấy trắng để số phận 
viết chữ lên đó. Nếu khi sinh ra tôi là người tính cách lạc quan thì tôi 
lúc nào cũng sẽ lạc quan và có thể nhanh chóng thoát khỏi tình trạng 
tiêu cực. Nếu khi sinh ra tôi là người. quyền | lực thì tôi sẽ không chịu 
để tình trạng tiêu cực làm tôi chán nản và sẽ hành động ngay khi có 
thể. Nếu khi sinh ra tôi là một người l trầm tĩnh thì tôi sẽ có khuynh 
hướng cân nhắc mọi việc một cách cẩn thận. Còn nếu khi sinh ra tôi 
là một người ôn hòa thì tôi luôn biết cân bằng cuộc sống, hiếm khi thể 


hiện tình cảm và né tránh mọi rắc rối. Vì thế, cách hiệu quả nhất để 
hiểu rõ một con người là nhìn vào cách hành Xử, cách phản ứng của 
người đó trước những tình huống trong cuộc sống. 


Liệu có mối liên hệ nào giữa ước mơ và tính cách con người 
không? Câu trả lời là có! Khi bạn đã hiểu rõ bản thân mình, cũng như 
hiểu được những người xung quanh, bạn sẽ có những cách ú ứng xử 
phù hợp, sẽ chấp. nhận những trạng thái tâm lý hiển nhiên để chuẩn 
bị tâm thế thật tốt cho ước mơ của mình. Bạn hãy xem bảng phân tích 
sau về những điểm mạnh cũng như điểm yếu của từng mẫu tính cách: 


Kiểu 
người 


Phương 
diện 
tình 
cảm, 
cảm xúc 


Phương 


Lạc quan 


Chân thành, 
thân thiện, 
hoạt bát, sôi 
nổi 

Trẻ trung, 
yêu đời, sống 
VÔ tư 

Nhiệt tình, 
dễ tạo ấn 
tượng 

Có óc hài 
hước 

Thích khám 
phá 

Có thiên 
hướng nghệ 
thuật 


Làm việc 
nhiệt tình 
Thường 
xuyên nghĩ 
ra những 
hoạt động 
mới 

Sáng tạo, 
năng động, 


ĐIỂM MẠNH 
Quyền lực Trầm tĩnh 
Có thiên 
hướng làm `. _ 
lãnh đạo, Sâu sắc, nghiêm 
uản lý k nc 
khe KỆ Thích phân tích 
Dạn dĩ và 2 TIỀN hi to j 
° Ä Có khả năng sáng 
năng động t 
Y chí mạnh . 


mẽ và quyết 
đoán 

Không bị tình 
cảm chi phối 
nhiều 

Không dễ 
nản lòng 

Tự tin vào 
bản thân 


Hết mình vì 
mục tiêu 
Nhìn thấy 
được tổng 
thể vấn đề 
Có khả năng 
tổ chức tốt 
Tìm kiếm và 
đưa ra những 
giải pháp 
thực tế 
Hành động 
nhanh chóng 


Có năng khiếu âm 
nhạc, nghệ thuật 
Thích văn chương 
và thi ca, yêu thích 
cái đẹp 

Nhạy cảm 

Biết hy sinh bản 
thân 


Phấn đấu theo kế 
hoạch 

Cầu toàn, đặt tiêu 
chuẩn cao 

Quan tâm đến chỉ 
tiết 

Bền bỉ và kỹ lưỡng 
Có khả năng tổ 
chức 

Trật tự, gọn gàng, 


Ôn hòa 


Không muốn nổi 
bật 

Dê chịu và thoải 
mái 

Bình tĩnh, kiên 
nhẫn, nhất quán 
Sống có mục 
đích 

Tránh mọi va 
chạm, mâu 
thuẫn 


Có năng lực làm 
việc tốt, đặc biệt 
trong những 
công việc hành 
chánh 

Yêu thích sự ổn 


diện 
công 
việc 


Phương 
diện 
bạn bè 


Kiểu 
người 


Phương 
diện 
tình 
cảm, 


nhiều năng 


lượng tiêu và phân Tìm giải pháp việc 
Có khảnăng chia công sáng tạo cho vấn Thích nghiên 
thu hút, việc hiệu quả đề cứu 
khích lệ sự Đề cao kết Kiên nhẫn theo Có khả năng 
tham giacủa quảcôngviệc sát công việc cho chịu được áp lực 
mọi người hơn cáchlàm đến khi kết thúc cao 
Tạo độnglực Cókhảnăng Thiên về những 
thúc đẩy tác động công việc tính 
người khác động đến toán có đồ thị, 
làm việc người khác bảng biểu, số liệu, 
Luôn tìm danh sách 
kiếm sự 
trung thành 
` Không có Thận trọng khi kết 
Dễ kết giao nhu cầu kết giao bạn bè 
Thích gầngñi giao nhiều Tránh gây sự chú 
mọi người Làm việc ý, không thích nỗi 
KhÔNBẤC  hiệnguẩvới MÔI ¡ ..  Dếhòađồng 
cảm nhóm Trung thành, tận Biết lắng neh 
Nhanh chón › xi tỂ tụ _. C 
nhận lỗi khi | 2E 2” | Biếtiếpthu h n 
1 ng | SU li a2 C0 hi 
[nai 081 hêbnh 7 quanhệbanbè 
bầu không Š phong trào nr ách giải Đồng cảm và 
".. hoạt động .. ở biết quan tâm 
3 ẬP Phản ứng kì 2 pxtnggoti 2 :lle đến bạn bè 
thê nhanh nhạy rối của người 
Yêu thích các trong những khác 
hoạt động trườnghợp Đồng cảm và biết 
ngẫu hứng khẩn cấp. quan tâm đến 
người khác 
^? ^Z. 
ĐIEM YEU 
Lạc quan Quyền lực Trầm tĩnh Ôn hòa 
Thường để tâm 
những việc không Thiếu nhiệt 
Nói huyên hay - : tình 
thuyên Đôi khi tỏ vẻ Dê thất vọng và Hay lo lắng 
Thíchphóng cấp trên thường cảm thấy Không 
đại và phức Mau nổi giận khôngvui  - quyết đoán 
tạp vấn đề Thích đố đầu  ĐắánhgiáthẩÐpvỆ Thường né 
Hay phàn nàn và tranh cãi bảnthân  - tránh trách 
Dễtinngười Không chấp Sống hướng nội nhiệm 
Dễbjtáeđộng nhậnđầuhàng nên đôi khi khó Nghĩ đến 


Biết lập mục 


ngăn nắp 


định trong công 


cảm xúc 


Phương 
diện 
công 
việc 


Phương 
diện 
bạn bè 


và chi phối 
Dễ nổi giận 
Không tạo sự 
tin tưởng lâu 
bền 


Không kiên 
nhẫn nếu công 
việc hay nhiệm 
vụ được giao 
kéo đài 

Sự tự tin có 
thể nhanh 
chóng biến 
mất 

Không xác 
định thứ tự ưu 
tiên 

Thường để 
tình cảm chi 
phối các quyết 
định 

Dễ bị phân tán 
tư tưởng 


Luôn muốn có 
bạn bè bên 
cạnh 

Muốn là trung 
tâm của sự chú 
ý 

Muốn được 
mọi người yêu 
thích 

Thường áp đặt 
người khác khi 
đối thoại 

Hay ngắt lời 
và không tập 
trung lắng 
nghe người 
khác 

Thích biện 
minh, giải 
thích 


khi thua cuộc 
Cứng nhắc 
Thiếu đồng 
cảm 


Khó tha thứ 
cho những sai 
lầm 

Không thích 
phân tích chi 
tiết và chán 
ghét những 
công việc nhỏ lẻ 
Thích kiểm soát 
người khác 

Đặt yêu cầu cao 
với người khác 


Thích sử dụng 
người khác 
Thích áp đặt 
người khác 
Quyết định cho 
người khác 
Biết tất cả mọi 
thứ 

Có thể làm mọi 
thứ tốt hơn 
Quá độc lập 

Có nhiều bạn 
bè 

Có thể đúng, 
nhưng không 
được người 
khác yêu thích 


hiểu 

Không đủ khả 
năng tạo động lực 
làm việc cho người 
khác 

Lý tưởng hóa vấn 
đề 


Bị thất vọng bởi 
những sự việc 
không như ý 
Thường do dự và 
suy nghĩ quá nhiều 
khi bắt đầu một dự 
án hay công việc 
mới 

Mất nhiều thời 
gian lên kế hoạch 
Thường đặt ra 
những tiêu chuẩn 
quá cao 


Tâm lý thường 
không ổn định 
Hay tỏ vẻ xa cách 
Che giấu tình cảm 
Không thích sự đối 
lập 

Khó tha thứ và hay 
nghi ngờ 

Tâm trạng nhiều 
mâu thuẫn 


bản thân 
nhiều hơn 
Không tự 
tin và dễ bị 
thuyết phục, 
thỏa hiệp 


Không phấn 
đấu vì mục 
tiêu 

Tự bản thân 
không có 
động lực để 
làm việc 
Không tận 
tâm 

Dễ làm 
người khác 
nản lòng 


Dễ làm 
người khác 
mất hết 
nhiệt tình 
Không hào 
hứng tham 
g1a các 
phong trào, 
hoạt động 
Thờ ơ với 
các kế 
hoạch 

Hay phán 
xét và chăm 
chọc người 
khác 

Cố gắng 
chống đối 
các thay đổi 


Lạc quan — Mẫu tính cách được ưa chuộng 


Cách nhanh nhất để nhận diện người lạc quan là từ những câu 
chuyện liên tục và đầy phấn khích của họ. Những người này thường 
cho rằng: “Nếu không có tôi, bữa tiệc này sẽ nhàm chán biết bao” 
hoặc “Tôi nghĩ rằng cách kể chuyện của tôi thú vị hơn của anh”,.. 
Những ai không thuộc loại tính cách này sẽ thấy kiểu phát biểu â ấy là 
sự tự mãn, nhưng đó lại là những suy nghĩ rất thật mà người lạc quan 
chia sẻ với mọi người. Người lạc quan biết nhận ra những lỗi lầm của 
mình, và dễ dàng tha thứ cho bản thân cũng như người khác. Ở bên 
cạnh mẫu người này, chúng ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái và không 
quá áp lực. 


Trầm tĩnh - Mẫu người cầu toàn 


Mẫu tính cách này trái ngược với người lạc quan. Người lạc quan 
thường nói nhiều mà chưa kịp suy nghĩ, còn người trầm tĩnh thì suy 
nghĩ sâu sắc nhưng lại ít khi nói ra. Đây là mẫu tính cách thích hợp 
với những công việc liên quan đến con số, dữ liệu và chỉ tiết. Mẫu tính 
cách Lạc quan và Trầm tĩnh khi được kết hợp lại sẽ bổ sung cho nhau 
những ưu khuyết điểm, khiến công việc cũng như các mối quan hệ 
hợp tác nhanh chóng thành công. 


Khi con gái Marita của tôi mở công ty riêng, mọi người đều thắc 
mắc không hiểu sao con bé lại chọn Marilyn — cô bạn Trầm tĩnh — làm 
người trợ lý điều hành. Tuy nhiên, đó lại là sự lựa chọn mang đến kết 
quả tốt đẹp. Với tính cách lạc quan, Marita đảm nhiệm công việc đối 
ngoại, giao dịch khách hàng, tìm kiếm và duy trì các mối quan hệ còn 
Marilyn sẽ tuyển dụng nhân viên, xử lý các công việc hành chính, 
quản lý số liệu, thống kê tài chính, lập kế hoạch,... Sự hợp tác và phân 
chia công việc theo thiên hướng và khả năng của từng người đã giúp 
công ty con gái tôi ngày một phát triển. 


Quyền lực - Mẫu người của uy quyền và sự kiểm soát 


Những người quyền lực thường có thiên hướng lãnh đạo và là 
người thành công trong sự nghiệp. Đối với mẫu người này, giá trị của 
con người được đo bằng thành công của cá nhân. Họ luôn có bầu 
nhiệt huyết vô tận, thể hiện quan điểm sống rất rõ ràng: và luôn muốn 
vươn đến đỉnh cao nhất của vinh quang: vì thế, trong tất cả những 
tính cách, đây là tính cách có khuynh hướng dễ đi đến chỗ cực đoan 


nhất. 
Ôn hòa — Mẫu người biết cân bằng cuộc sống 


Đây là loại người nhất quán trong hành động, chuẩn mực trong 
cách sống. Điểm mạnh của mẫu người này là khả năng giữ được bình 
tính trong những tình huống căng thẳng của cuộc sống. Tuy nhiên, vì 
luôn hướng đến việc cân bằng và tìm kiếm điểm tựa an toàn nên mẫu 
người này rất khó thích nghỉ với sự thay đổi. Đặc điểm này đôi khi sẽ 
ngăn cản người ôn hòa ra quyết định hoặc biểu lộ cảm xúc thật của 
mình. 


CHUẨN BỊ SẴN SÀNG 


Trong quá trình chuẩn bị cho ước mơ, bạn cần phải làm tất cả. 
những gì có thể để bản thân mình có thể thực hiện được ước mơ ấy. 
Nếu cảm thấy thiếu hụt kỹ năng hay kiến thức, bạn hãy đăng ký ngay 
một khóa học liên quan. Bạn phải chuẩn bị tất cả để sẵn sàng nắm bắt 
những cơ hội có thể đến bất ngờ. 


Để được nhận vào làm việc tại một tập đoàn công nghệ nổi tiếng, 
Glen - bạn thân của con gái tôi - đã chấp nhận một công việc dưới khả 
năng. Mặc dù công việc này dường như không đem lại triển vọng 
tháng tiến nhiều nhưng anh vẫn quyết định gắn bó vì anh có thể dành 
nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cơ hội thăng tiến cho anh là rất 
hiếm hoi; thêm vào đó, công việc này cũng không đòi hỏi anh phải học 
thêm, nhưng Glen vẫn quyết định đăng ký lớp học cao học quản trị 
kinh doanh. 


Chỉ một thời gian ngắn sau khi anh nhận bằng tốt nghiệp, cấp 
trên của anh được chuyến công tác. Glen và một đồng, nghiệp được đề 
cử vào chức vụ trưởng phòng. Cuối cùng, Glen là người được chọn và 
tấm bằng cao học của anh đã đem lại điều anh hằng mơ ước. 


Còn bạn, bạn đã sẵn sàng để thấy ước mơ của mình được thực 
hiện chưa? Khi cơ hội đến, người được chọn sẽ là người có sự chuẩn 
bị tốt nhất. 

HỌC CÁCH LẮNG NGHE 


Mỗi con người có một số phận và một câu chuyện cuộc đời riêng. 


Tất cả mọi người đều có nhu cầu được chia sẻ và trao đối. Bạn hãy 
học cách khơi mở trái tim người khác, học cách quan tâm và chia sẻ 
để được nhận lại niềm vui, sự thư thái trong tâm hồn. 


Nhiều người trong chúng ta đã dám mơ ước và chuẩn bị tốt để 
thực hiện mơ ước. Nhưng cũng có không ít người trong quá trình 
thực hiện mơ ước lại cảm thấy mệt mỏi và nhụt chí; và chẳng bao lầu 
sau họ phải mất thời gian và sức lực để sửa chữa ước mơ của mình. 


Để thực hiện được ước mơ, không chỉ mỗi mình bạn mà tất cả 
những người cùng chia sẻ ước mơ ấy cũng phải cùng bạn nuôi 
dưỡng. Bạn hãy xem lại ước mơ của mình để biết được bạn đang. 
trong giai đoạn nào của việc thực hiện ước mơ ấy? Có cần thay đổi 
hay điều chỉnh gì không? Hãy sửa chữa ước mơ của bạn ngay từ bây 
giờ, trước khi việc này trở nên quá tốn kém hoặc trước khi bạn đánh 
mất ước mơ của chính mình. 


Ukrop là hệ thống siêu thị rau quả phát triển lớn nhất ở 
Richmond, Virginia. Sự thành công của Ukrop phần lớn là do quan 
điểm kinh doanh của vị tổng giám đốc Joe Ukrop. Joe và JJ acquelin 
Ukrop kết hôn năm 1942. Cùng trong năm đó, cả hai bắt tay vào kinh 
doanh siêu thị. Một quy tắc vàng truyền thống của gia đình đến nay 
vần còn tồn tại, đó là: những gì bạn không muốn người khác làm thì 
đừng nên làm điều đó cho người khác. Cứ mỗi thứ Tư, cả hai vợ 
chồng cùng toàn bộ nhân viên sẽ đóng cửa siêu thị, đến thăm các gia 
đình nông dân phải sơ tán trong chiến tranh và giúp những gia đình 
này thu hoạch vụ mùa lúa mì. Truyền thống chăm sóc người khác của 
gia đình Ukrop đã được Jm — con trai của họ — kế thừa và phát huy. 
Jim cho biết: “Hệ thống. siêu thị của chúng tôi nổi tiếng bởi không khí 
thân thiện, tiêu chuẩn vệ sinh cao và các giá trị mà chúng tôi luôn 
tuân thủ nghiêm ngặt. Chúng tôi áp dụng Quy tác Vàng một cách bình 
đẳng cho tất cả mọi người từ khách hàng, đến các đối tác kinh doanh 
và các nhà cung cấp”. Những nhà điều hành của siêu thị luôn tôn 
trọng và lắng nghe tất cả những đề xuất đồng thời sẵn sàng đón nhận 
ý kiến phản hồi của khách hàng. Với Ukrop: LẮNG NGHE - CHÌA 
KHÓA CỦA THÀNH CÔNG! 


Một lần, tôi được Bob Ukrop, phó giám đốc Ukrop, mời tham 
quan siêu thị khi tôi đến thuyết trình ở Richmond. Tại quầy bánh, 
người phục vụ đưa ra mời tôi một khay bánh lớn với nhiều loại khác 
nhau. Tôi ăn thử một chiếc và nhận ra chiếc bánh có mùi hành, bèn 


thốt lên: “Đây là một cái bánh hành” với suy nghĩ rằng Bob sẽ cảm 
thấy hài lòng khi thấy tôi biết thưởng thức hương vị của bánh. Thế 
nhưng, Bob tiến thẳng đến người phụ. trách quầy bánh và yêu cầu họ 
loại bỏ tất cả số bánh mì bị nhiễm mùi hành do để bánh hành chung 
với các loại bánh khác. Việc sẵn sàng để thay đổi ngay khi cần thiết 
này là một bằng chứng cho thấy Ukrop thực sự mong muốn trở thành 
siêu thị tốt nhất và ý kiến phản hồi của khách hàng được xem là tiêu 
chí hàng đầu cho chất lượng. 


x*x*% 


Ước mơ của bạn có được xây dựng dựa trên những nguyên tắc và 
giá trị truyền thống lâu dài không? Những người xung quanh bạn có 
học hỏi được từ bạn những giá trị truyền thống đó không? Hay ước 
mơ của bạn sẽ mất đi khi bạn không còn nữa? Bạn có lắng nghe 
những đề xuất, ý kiến đóng góp của mọi người không? Ước mơ cần 
được nuôi dưỡng. Bạn phải làm việc liên tục để giữ cho ước mơ của 
mình tồn tại và phát triển. Gia đình Ukrop đã làm được điều đó, và tôi 
tin rằng truyền thống này sẽ còn tồn tại ngay cả khi họ từ giã cuộc đời 
này. 


ĐẶT CÂU HỎI THÍCH HỢP VÀ ĐÚNG LÚC 


Trong một buổi tiệc, tôi được Xếp ngồi cạnh một phụ nữ lạc quan. 
Bà đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong bàn tiệc và những 
người xung, quanh bằng những câu chuyện kể sôi động của mình. Tất 
cả mọi người đều cảm thấy dễ chịu và hưởng ứng câu chuyện của bà; 
chỉ duy nhất người đàn ô ông ngồi bên cạnh tôi là không thể hiện điều 
gì. Tôi biết đây là mẫu người ôn hòa, và bản chất kín đáo đã ngăn cản 
họ bộc lộ hiểu biết của mình nếu không . có ai khơi nguồn. Tôi chuyển 
sự quan tâm của mình sang người đàn ông này và bắt đầu làm quen 
bằng những câu hỏi xã giao thông thường. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ 
để làm khuôn mặt ông sáng hẳn lên. Ông liền kể tôi nghe những trang 
trại ông mới thành lập ó ở Texas, New Mexico, Colorado, và ở Úc. Ông 
cũng chia sẻ với tôi về cách quản lý cả một đại gia đình sở hữu rất 
nhiều bất động sản ở Midland, Texas. 


Tôi đã thích thú lắng nghe câu chuyện của ông và chú ý thấy 
người phụ nữ lạc quan nói nhiều khi nãy đang trầm tư Suy nghĩ. Sau 
buổi tiệc, bà tâm sự với tôi rằng khi thấy tôi có thể khiến người đàn 
ông đó thể hiện cảm xúc, bà mới hiểu rằng đôi khi bằng cách lắng 


nghe người khác, bạn có thể học hỏi được rất nhiều điều. Tôi rất thích 
câu nói của Baba Ram Dass: “Trong yên lặng, chúng ta lắng nghe 
được nhiều hơn”. 


DÁM THỪA NHẬN: “TÔI KHÔNG BIẾT” 


Bạn không, cần phải trở nên hoàn hảo và biết tất cả mọi thứ mới 
được mọi người yêu mến. Mọi người sẽ yêu quý bạn hơn khi thấy bạn 
mạnh dạn thừa nhận điểm yếu của bản thân. Người biết tất cả 
thường áp đặt suy nghĩ và cách hành động lên người khác. Họ khiến 
chúng ta cảm thấy bất an và kém tự tin. Họ không bao giờ nói “Tôi 
không biết”, họ không đặt câu hỏi nhưng luôn muốn đưa ra câu trả 
lời thay người khác. 


Chẳng có gì là xấu hay kém cỏi khi nói câu “Tôi không biết” cả. 
Đây cũng là một cách thức hiệu quả giúp bạn thu thập thông tin. Ý 
nghĩa của câu nói này rất rõ ràng, không gây bất cứ hiểu nhầm nào. 
Nếu muốn học hỏi từ người khác, chúng ta phải biết lắng nghe và đôi 
khi cũng phải biết nói “Tôi không biết”. 


Để có một cuộc đối thoại hiệu quả, bạn phải biết cách đặt câu hỏi 
và chờ đợi câu trả lời. Người biết tất cả thường chỉ biết đặt câu hỏi 
mà nôn nóng không chờ được câu trả lời. Bạn hãy nhớ rằng không ai 
biết tất cả các câu trả lời cho mọi câu hỏi. Trên thực tế nếu bạn thôi 
không đặt cầu hỏi và không nghe câu trả lời thì quá trình học hỏi và 
phát triển của bản thân bạn đã bị dừng lại. Đừng để những người 
mang mặt nạ “biết tất cả” đánh lừa bạn. Trên thực tế, có thể đó chỉ là 
tấm màn che đậy việc họ không biết gì. 


CHUYỂN CÂU HỎI SANG NGƯỜI KHÁC 


Nhiều khi cách trả lời hay nhất là không trả lời mà chuyển câu hỏi 
trở ngược lại người hỏi. Bằng cách này, tôi đã nhiều lần giúp bản 
thân mình thoát khỏi những tình huống khó xử. Nếu muốn làm một 
người lắng nghe tốt, bạn phải tỉnh táo và tập trung khi đối thoại. 
Thỉnh thoảng, trong khi người đối thoại đang trình bày, bạn nên bày 
tỏ sự quan tâm của mình bằng cách xác nhận lại hay thêm vào một 
câu chuyện minh họa cho những ý kiến mà người đối thoại vừa đưa 
ra. Đây cũng là cách giúp bạn trở thành một người đối thoại thông 
minh. 


KHẮC PHỤC NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM TRONG KHI ĐỐI THOẠI 
Nhóm người Lạc quan 


Mặc dù những người lạc quan dễ dàng trở thành trung tâm của 
các cuộc nói chuyện nhưng những người này cũng cần phải học cách 
lắng nghe. Nếu bạn thuộc tính cách này thì khi kể xong một câu 
chuyện, bạn hãy dừng lại và quan sát xung quanh. Mọi người có đang 
chăm chú nghe bạn nói không? Nếu thấy mọi người thờ ơ, lơ đãng thì 
bạn nên dừng lại. Một khoảnh khắc im lặng sẽ tỏ ra rất hiệu quả. Tiếp 
đó, bạn hãy đảo ngược vai trò từ một người nói thành người lắng 
nghe bằng cách đặt câu hỏi cho người khác. Biết đâu bạn sẽ ngạc 
nhiên trước những câu chuyện của mọi người. 


Nhóm người Quyền lực 


Mẫu người này nên biết kiềm chế bản thân. Hãy nhận thức rằng 
bạn vẫn có thể thuyết phục được mọi người mà không cần thiết phải 
điều khiển cuộc đối thoại. Hãy tham khảo ý kiến người khác, đừng 
ngắt lời và khoan vội tranh cãi. Mọi người đều cần đến kiến thức 
phong phú mà bạn tích lũy được nhưng hãy chọn cách thuyết phục 
nhất để truyền đạt những kiến thức ấy. 


Nhóm người Trầm tĩnh 


Nếu thuộc nhóm người này, bạn hãy tin rằng cuộc sống không 
phải lúc nào cũng hoàn hảo; thế nên nếu bạn chỉ phát biểu ý kiến khi 
có quanh mình một nhóm người biết đánh giá đúng những gì bạn nói 
thì có lẽ bạn sẽ phải im lặng mãi. Hãy sẵn lòng lắng nghe ý kiến của 
tất cả mọi người, cho dù đó là những ý kiến chưa được mạch lạc, rõ 
ràng. Khi trò chuyện, hãy gần gũi và hòa đồng với mọi người hơn, 
đừng tỏ vẻ thông thái bởi kiến thức uyên thâm của bạn. 


Nhóm người Ôn hòa 


Những người này, sẽ chẳng bao giờ tranh cãi, áp đặt hay phê bình 
người khác. Đây là mầu người dễ chịu nhất trong SỐ. các loại tính cách 
và hiếm khi làm mất lòng người khác. Tuy nhiên, mẫu người này dễ 
bị đánh giá là nhàm chán vì không biểu lộ cảm xúc cá nhân. Hãy chia 
sẻ và thảo luận quan điểm riêng của bạn với mọi người. Khi người ôn 
hòa thể hiện cảm xúc thật của bản thân, họ sẽ trở nên gần gũi và thú 


vị hơn với người đối thoại. 
RÈN LUYỆN TƯ DUY VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC 


Charlie Jones đã tuyên bố với mọi người rằng: “Hình ảnh của bạn 
trong 5 năm nữa phụ thuộc vào những người bạn gặp và những 
quyền sách bạn đọc ngày hôm nay”. Thật vậy, nếu bạn không liên tục 
nuôi dưỡng trí não bằng thông tin mới thì trí não của bạn sẽ đần đần 
bị suy yếu đi. Tuy nhiên, trong. thời đại của công nghệ thông tin và 
dưới áp lực căng thẳng của cuộc sống, thói quen đọc sách dường như 
đã không được duy trì thường xuyên bởi nó chiếm nhiều thời gian và 
đòi hỏi sự kiên nhẫn. Dù vậy, bạn hãy cố gắng duy trì thói quen tốt 
này bởi mỗi quyển sách bạn đọc ngoài mục đích hiển nhiên là nâng 
cao kiến thức, còn giúp tâm hồn bạn thêm rộng mở. Với những trang 
sách, bạn sẽ hiểu thêm về cuộc sống, về các giá trị tinh thần; đồng 
thời còn củng cố, bồi đắp thêm động lực sống và làm việc cho bản 
thân bạn. Nếu trước mắt bạn chỉ toàn là rối rắm và tuyệt vọng, hãy 
đọc sách để kiếm tìm sự bình yên và cảm hứng. Hãy học cách yêu 
cuộc sống này qua những trang sách. Henry David Thoreau đã từng 
nói: “Có rất nhiều người đã bước sang trang mới của cuộc đời nhờ 
đọc sách”. 


NHẬN DIỆN NHỮNG KHIẾM KHUYẾT CỦA BẢN THÂN 


Khi chuẩn bị để thực hiện mơ ước, chúng ta cần phải xác định rõ 
đầu là những khiếm khuyết của bản thân, để từ đó chọn lựa những 
mục tiêu nào không bị ảnh hưởng bởi khiếm khuyết ấy hoặc có kế 
hoạch khắc phục những khiếm khuyết. 


Diễn viên truyền hình nổi tiếng, Lou Ferrigno là người đã bản lĩnh 
vượt qua được những khiếm khuyết bản thân. Năm lên ba tuổi, ông 
mắc bệnh nhiễm trùng ở tai, mất đi 70% thính lực khiến cho việc glao 
tiếp trở nên vô cùng khó khăn. Bất chấp khiếm khuyết. lớn này, ông 
vẫn ước mơ trở thành một diễn viên điện ảnh và đã nô lực chuẩn bị 
mọi thứ để thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình. Ông lao vào luyện 
tập thể hình và đã giành được danh hiệu Lực sĩ Thể hình Thế ĐIỚI. 
Nhờ danh hiệu này, ông, được chọn vào vai Hulk — một vai diễn phụ 
không cần lời thoại. Thấy mình có cơ hội tiếp tục lên truyền hình, ông 
bắt đầu tập nói và diễn xuất. Khi được tạp chí Amerlca West phỏng 
vấn, Lou đã phát biểu: “Tôi muốn trở thành một diễn viên từ năm tôi 
12 tuổi. Đó là bí mật mà tôi không kể cho bất kỳ ai bởi tôi biết mình sẽ 


bị cười nhạo. Nhưng ước mơ đó là động lực để tôi vượt qua khuyết 
điểm của bản thân, để được công nhận và sống như một người bình 
thường”. Rõ ràng, để trở nên nỗi tiếng như ngày hôm này, Lou 
Ferrigno đã phải nỗ lực trong rất nhiều năm. Ông đã biết chuẩn bị 
nền tảng tốt cho ước mơ của mình. 


TÌM NGƯỜI CỐ VẤN 


Bạn có muốn được ai đó làm cố vấn cho bạn không? Bạn có thích 
được học hỏi từ người có kinh nghiệm hơn bạn trong công việc 
không? Bạn có thấy mình sẽ tiếp thu hiệu quả hơn với người mà bạn 
có thể thoải mái đặt ra mọi câu hỏi và được giải đáp tận tình? Người 
cố vấn thường là người giàu kiến thức, sẵn sàng chia sẻ thông tin với 
bạn và luôn khuyến khích bạn phấn đấu trong công việc, kích thích 
động lực, thách thức khả năng tư duy của bạn và hướng bạn tiến về 
phía trước. 


Dưới đây là một số gợi ý cho bạn trong việc tìm kiếm một người 
cổ vấn cho mình: 


1. Hãy tìm người cố vấn trong công ty, nhưng tốt nhất là không 
thuộc bộ phận bạn đang trực tiếp làm việc. 


2. Mở rộng mối quan hệ và mạnh dạn tiếp xúc với những người có 
cấp bậc cao hơn bạn. Họ chính là những người tư vấn hiệu quả 
cho bạn trong nhiêu trường hợp. 


3. Đồng nghiệp có thể cũng là người cố vấn đúng lúc. Bạn có thể học 
được rất nhiều điều từ những người ngang bằng hay thậm chí 
thua bạn về cấp bậc. 


4. Mỗi người đều có một sở trường riêng, vì vậy bạn hãy tìm cho 
mình nhiêu người cổ vấn. Hầu hết những người thành công đều 
có nhiêu hơn một cổ vấn. 


5. Một khi bạn đã tìm được người cố vấn cho mình, đừng ngại làm 
cố vấn cho người khác. Hãy chia sẻ ước mơ của bạn với họ. Chia 
sẻ không có nghĩa là mất đi; chia sẻ là nhân thành công của mình 
lên gấp bội. 


“Điều quan trọng là 


mơ ước rồi bắt tau 

Uào thực hiện ngqụ. 
Sẽ là sơi lầm nếu bạn 
mơ tước rồi nghĩ rằng 

mình sẽ thực hiện. ” 


- Osward Chambers 


PHẦN a3. THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ 


“Nếu bạn có một ú tưởng haqu, 
hấu tìn tưởng, theo đuổi đến cùng 
uà đừng để bất cứ điều gì cản trở 
niềm tin của bạn.” 
- Khuyết danh 


Trong buổi phát sóng kỷ niệm 2o năm làm công việc của một DJ 
(Disc Jockey — người chỉnh nhạc) tại đài phát thanh KVIL Dallas-Fort 
Worth, Ron Chapman đã phát biểu: “Trên thực tế là chúng tôi đang. 
làm cùng một công việc mà chúng tôi đã bắt đầu từ hai mươi năm về 
trước và việc gặt hái thành công từ công việc vô cùng quen thuộc là 
một kết quả khá ấn tượng”. Liệu một công việc quen thuộc như thế có 
khiến bạn cảm thấy nhàm chán không? Có phải đã đến lúc bạn cần 
phải thực hiện sự thay đổi không? Câu trả lời sẽ là không nếu đó là 
công việc bạn yêu thích và có ý nghĩa. Riêng với em trai tôi thì sự thay 
đổi là không cần thiết bởi Ron đang là tâm điểm của sự chú ý và nổi 
tiếng khi tất cả các đài phát thanh trong nước đều bắt chước theo 
phong cách của em. Đã có rất nhiều buôi nói chuyện do các DỰ - 
những người được em tôi đào tạo - tổ chức để thảo luận và học hỏi 
những bí quyết thành công của Ron. 


Ron đã đạt được thành công như thế nào? Thời báo Dalias Từmes 
Herald viết rằng ở một thành phố mà những câu chuyện về sự nổi 
tiếng luôn là đề tài hấp dẫn mọi người thì câu chuyện của Ron 
Chapman được nhắc đến nhiều nhất: “Bất cứ ai cũng muốn khám phá 
những bí quyết thành công của Chapman. Các đài phát thanh ở 
những thành phố khác đã gửi phóng viên đến thu âm lại chương trình 
Rơn Chapman and the Morning Group với hy vọng có thể giải mã 
được “ công thức” mà Chapman đã sử dụng để thu hút được lượng 
khán giả khổng lồ đến thế. Nhưng thành công của Chapman vẫn còn 
là một điều bí ẩn. "Công thức mang tên Chapman” được mọi người 
đem áp dụng nhưng rồi lại thất bại và Chapman v vẫn là ô ông vua của 
các chương trình phát sóng vào giờ cao điểm buổi sáng”. 


Làm sao em tôi có thể giữ vững vị trí độc tồn trong suốt một thời 
gian đài như thế? Nhiều năm trôi qua, tôi đã nghiên cứu và khám phá 
một số quy tắc có thể phá vỡ những bí ẩn đằng sau sự thành công 
vang đội ấy. 


1. Hiểu rõ tính cách của bản thân để sử dụng và phát huy tối đa 
những ưu điểm của mình. Tôi đã từng gặp rất nhiều người tỏ ra 
không hài lòng với những gì mà họ đang làm. Khi tìm hiểu thì tôi mới 
biết những người này hoặc phải làm công việc không phù hợp với 
tính cách của họ do bị ép buộc bởi bố mẹ hoặc công việc họ đang làm 
chỉ là cách thức an toàn, ổn định và đảm bảo nhất đưa họ đến thành 
công. 


Từ khi còn nhỏ, Ron đã sớm nhận ra răng tương lai của mình 
được quyết định bởi sự kết hợp sức mạnh của hai kiểu tính cách - 
những đặc điểm của sự lạc quan: hay nói, hướng ngoại, sáng tạo, 
nhanh nhẹn, vui vẻ và quyền lực: nóng tính, mạnh mẽ, quyết đoán, 
tập trung, có định hướng, kiên trì. Khi Ron dám ước mơ rằng mình sẽ 
trở thành một phát thanh viên nổi tiếng thì em đã theo đuổi ước mơ 
của mình bằng cách sử dụng tất cả những khả năng mà em có. Ron 
không hề chùn bước trước những lời khuyên can của mẹ và cuối cùng 
mẹ tôi đành phải nhượng bộ vì em đã kiên quyết không chịu từ bỏ ý 
định để “chỉ làm người bình thường” như mẹ tôi mong muốn; để chỉ 
tập trung vào các bài học lịch sử hay giải những phép toán như các 
thầy cô kỳ vọng. Quyết tâm của em không hề bị suy suyển bởi lối suy 
nghĩ chung của mọi người rằng chẳng có điều gì thú vị trên sóng phát 
thanh. 


Vì hiểu rõ bản thân và ước mơ của mình nên Ron đã mạnh dạn từ 
chối đảm nhiệm những công việc › không thuộc sở trường. Mỗi ngày, 
Ron chỉ thực hiện những công việc đã được em hoạch định sẵn. Hiếm 
khi em để sự tập trung của mình đi chệch hướng sang những chỉ tiết 
lặt vặt ngoài lề, mà chỉ chuyên tâm khai thác những mặt mạnh của 
mình. Khi cùng với tôi bàn luận về vấn đề tính cách, em đã nhận ra 
mình có tính cách mạnh mẽ và thân thiện. Em hiểu rằng mình sinh ra 
là để trở thành một người hạnh phúc và biết kiểm soát bản thân. Và 
em cũng biết răng cuộc sống còn nhiều điều thú vị khác đang chờ đón 
em khám phá và cảm nhận. Những điểm mạnh của sự lạc quan đã 
được Ron khai thác tối đa để giúp mọi người có thể tận hưởng niềm 
vui trên sóng phát thanh. Nhưng khi bước ra khỏi phòng thu, Ron lại 
trở về mẫu người Quyền lực để kiểm soát, điều hành công việc với 


những quyết định sáng suốt, kịp thời. 


Tôi vẫn còn nhớ có lần Ron đưa mẹ và tôi đến New York để xem 
buổi biểu diễn ca nhạc của diễn viên Robert Preston, người nổi tiếng 
qua vai diễn giáo sư Harold Hill trong bộ phim The Music Man. Sau 
buổi diễn, Ron mang theo chiếc máy thu âm ra phía sau sân khấu để 
tìm Robert Preston. Mẹ tôi vô cùng hoảng sợ vì lo rằng cả ba chúng tôi 
bị bắt giữ. Khi nhân viên bảo vệ hỏi chúng tôi đi đầu, mặt mẹ tôi tái 
xanh nhưng Ron đã nhanh trí trả lời: “Tôi đến để phỏng vấn Ngài 
Preston”. 


“Xin đi lối này!”. Người bảo vệ mỉm cười hướng dẫn chúng tôi. 


Ron hào hứng bước tiếp nhưng mẹ tôi vẫn chưa hết lo lắng nên 
níu tay Ron lại rôi nói: 


“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện chẳng có cuộc phỏng vấn 
nào cả?”. 


"Chúng ta cứ thử xem sao”, tôi cũng hào hứng theo Ron nên vội 
trấn an và kéo mẹ theo. Chúng tôi băng qua một con hẻm tối tăm, đến 
bãi đậu xe và đi thêm vài bước nữa để bước vào một chiếc xe thùng. 
Nhân viên bảo vệ nói lớn vào bên trong: “Ông Chapman đang chờ để 
phỏng vấn ngài đấy ạ!”. 


Trước sự ngạc nhiên của mẹ tôi, và cả của tôi; Robert Preston mời 
cả ba chúng tôi bước vào bên trong xe và đón tiếp nồng nhiệt. Đúng 
như những hình dung trước đó của tôi về hình ảnh của các ngôi sao, ở 
Robert toát lên phong thái tự tin với cách ăn mặc thật lộng lầy, sang 
trọng. Thêm một sự ngạc nhiên nữa là Robert không hề hỏi bất cứ 
một cầu nào để xác minh tính xác thực về danh phận của chúng tôi 
mà sẵn sàng trả lời từng câu hỏi của Ron với một thái độ thân thiện, 
hòa nhã; thậm chí, chúng tôi còn được mời ăn sôcô- la đựng trong 
một cái khay bằng pha lê rất đẹp nữa. Bước ra khỏi Xe sau khi Ron 
hoàn thành bài phỏng vấn, mẹ tôi thở dài nhẹ nhõm rồi nói: “Cuộc 
đời mẹ chắc phải tổn thọ 1o năm rồi!”. Lúc ấy, trong lòng tôi dầng lên 
cảm giác vừa tự hào vì có đứa em trai như Ron, vừa nề phục sự liều 
lĩnh của Ron và khả năng của em trong việc tạo niềm vui và sự hào 
hứng mọi lúc, mọi nơi. 


2. Kiên định đến với thành công. Khác với một số DJ khác luôn lo 


lắng không biết mình có đủ khả năng để thành công hay gắn bó lâu 
dài với nghề này không, riêng Ron đã xác định ngay từ đầu rằng em sẽ 
là người đứng ở vị trí cao nhất trong lĩnh vực này. Một DJ cũng là 
một đối thủ cạnh tranh của Ron đã từng thừa nhận: “Ron Chapman 
quả thật là một người DJ xuất sắc của mọi thời đại. Anh chưa bao giờ 
đầu hàng bất kỳ khó khăn nào”. Một nhân vật kỳ cựu khác cùng làm 
trong nghề phát thanh tuyên bố: “KVIL là đài phát thanh có sức cạnh 
tranh rất mạnh. Điều này đã giúp cho thành công của Ron càng thêm 
vang dội một cách đáng kinh ngạc. Nhưng nguyên nhân thật sự vần 
đo Ron là một tài năng lớn và là một người luôn hết mình với công 
việc. Tôi không hề ngạc nhiên khi nghe ai đó nói rằng phần lớn danh 
tiếng và uy tín của đài phát thanh KVIL được quyết định bởi Ron 
Chapman”. 


Sự thành công của Ron xứng đáng để mọi người nhắc đến và tôn: 
vinh bởi thời điểm Ron đến với đài KVIL là thời điểm em đang rất nổi 
tiếng với chương trình truyền hình dạy khiêu vũ ump' n Else. Ron đã 
chấp nhận thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của mình là nỗ lực để 
làm hồi sinh một đài phát thanh đang ở trong tình trạng sa sút đến 
mức không hề có tên trong bảng xếp hạng các đài phát thanh. Tất cả 
mọi người đều nghĩ rằng sự ra đi của Ron là một quyết định sai lầm. 
Ron phát biểu với gIỚI truyền thông: ' “Sau khi rời khỏi đài truyền 
hình, tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị. Có một lời đề nghị rất hấp 
dẫn ở : Pittsburgh với thù lao cao hơn cả số tiền mà tôi từng nghĩ mình 
có thể kiếm được. Nhưng tất cả những điều đó đơn thuần chỉ là công 
việc. KVIL không chỉ cho tôi cơ hội làm được công việc mình yêu 
thích mà còn là nơi tôi có thể thoải mái thể hiện chính mình. Nhưng 
điều thực sự đã tạo động lực cho tôi chính là những cuộc trò chuyện 
của tôi với những người trong lĩnh vực truyền thông. Đa số họ đều có 
chung nhận xét rằng: “Ron ạ, chúng tôi yêu mến anh, nhưng chẳng 
còn cách nào khác để cứu vãn KVIL ngoài việc phải ngưng hoạt 
động”. 


Chính câu nói này đã kích thích sự quyết tâm của Ron. Khi chính 
thức về làm việc ở KVIL, Ron đã lên kế hoạch chỉ tiết và tự dàn dựng 
những chương trình phát Sóng của mình. Em đã thổi vào những chiếc 
micrô lặng im của KVIL tất cả bầu nhiệt huyết và sự năng động của 
tuổi trẻ. Đi đến bất cứ nơi đâu, Ron cũng, hào hứng giới thiệu về 
chương trình mà em đang thực hiện. Thế nhưng sự quan tâm ban đầu 
mà mọi người dành cho em chỉ dừng lại ở sự tò mò thoáng qua. Phải 
mất vài tháng sau, tại một buổi tiệc, Ron mới biết rằng chương trình 


của em cũng đã có người lắng nghe khi một người phụ nữ chủ động 
đến làm quen với Ron: “Anh biết không, sáng nào tôi cũng đón nghe 
chương, trình của anh trước khi đi làm đấy”. Thế là chương trình phát 
thanh của ngày hôm sau đã được Ron mở đầu bằng lời chào buổi 
sáng đến người phụ nữ này. Sau buổi sáng hôm đó, Ron nhận được 
rất nhiều cuộc điện thoại và thư xin được xướng tên trên sóng phát 
thanh vào mỗi sáng. Thành công của Ron bắt đầu từ những buổi sáng 
như thết 


Một DJ khác nói về Ron: “Ron là người khởi xướng cho tất cả 
những điều mới mẻ trong lĩnh vực phát thanh. Anh đã làm việc 
nghiêm túc để trở thành nhân vật số một trong ngành. Vẫn chưa ai có 
khả năng thiết kế một chương trình đủ sức hấp dẫn để cạnh tranh với 
chương trình của Ron. Nhiều năm qua, rất nhiều nơi cố gắng mời 
Chapman về hợp tác nhưng không thể. Cái họ không, có được đó là 
nền tảng gắn bó lâu dài và thân thiết mà Ron đã có với KVIL. Tôi thật 
sự tin rằng Ron không phải là người dễ bị tác động”. 


Trong khoảng thời gian mà các đài phát thanh quốc gia khác thu 
hẹp trọng tâm chỉ để phục vụ cho một vài thị trường nhất định, Ron 
vần kiến tạo một thế giới âm nhạc mang tính bao quát và đa dạng 
dành cho mọi đối tượng khán giả. Mọi người ra sức ngăn cản Ron và 
không ai tin rằng anh sẽ trụ lại được với nghề khi cố gắng làm hài 
lòng tất cả mọi người; nhưng Ron đã làm được. Và sau hơn hai mươi 
năm gắn bó với KVIL, Ron vẫn giữ vững ngôi vị số một của mình. Ron 
nói trong niềm hạnh phúc và tự hào: “Không phải đã hai mươi năm 
trôi qua và giờ đây chúng tôi đang bước sang giai đoạn thoái trào 
trong sự nghiệp; mà đã hai mươi năm trôi qua và chúng tôi vần luôn 
giành chiến thẳng. Đây quả là một điều bất ngờ. Trên thực tế, chúng 
tôi vẫn đang giành chiến thắng tốt hơn cả những gì chúng tôi đã làm 
được trước đây”. Và ngày nay, em trai tôi vẫn tiếp tục với con đường 
sự nghiệp rộng thênh thang của mình. 


a3. Tiếp tục làm việc và đam mê thành quả lao động của bản thân. 
Điểm chung của những người thành công là luôn duy trì thái độ sẵn 
sàng với công việc. Chắc chắn không người thành đạt nào lại nghĩ đến 
thời điểm ngừng làm việc hay. tự đặt ra mục tiêu nghỉ ngơi. Khi bắt 
đầu theo đuổi một mục tiêu nào đó, hầu như tất cả mọi người đều 
nghĩ làm thế nào để Vượt qua chặng đường phía trước để đến đích 
cuối cùng. Đích cuối cùng này là sự thành công ‹ của mục tiêu chứ 
không phải là điểm dừng. Thành công sẽ nối tiếp thành công khi bạn 


biết kết nối những mục tiêu, để không có khoảng trống trong sự 
nghiệp của mình. 


Ron Chapman đã sẵn sàng trả giá cho việc vươn đến vị trí đỉnh 

cao của mình. Con gái Melanmie của Ron đã phát biểu về cha mình: 

“Dường như bố tôi sinh ra là để kết duyên với đài phát thanh KVIL. 
Toàn bộ thời gian, kể cả những khoảng thời gian rảnh lẽ ra phải dành 
cho mẹ và tôi, cũng đều buộc phải nhường lại cho KVIL. Trong tâm trí 
bố tôi luôn tràn ngập ý tưởng dành riêng cho KVIL. Khi còn nhỏ, tôi 
vẫn thường so sánh và thầm ghen tị: 'Chẳng lẽ đối với bố, cái đài phát 
thanh KVIL kia lại quan trọng hơn gia đình sao?.. Nhưng giờ đây, tôi 
đã hiểu được rằng KVIL thực sự là nguồn cảm hứng vô cùng quan 
trọng trong cuộc sống của bố tôi”. 


Tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành chất liệu cho 
chương trình của em trai tôi. Ron chế biến “món ăn tỉnh thân” cho 
thính giả từ những ˆ nguyên vật liệu” đơn giản và dê tiếp nhận trong 
cuộc sống hằng ngày. Trước khi vào phòng thu mỗi sáng, Ron đọc 
lướt qua các trang báo để thu thập những tin tức nóng nhất trong 
ngày để cập nhật thông tin cho thính giả của mình. Ron cũng tham 
khảo cách dẫn chương trình của những người nổi tiếng trong lĩnh vực 
truyền. hình thời đó như David Letterman, J ohnny Carson và ArsenIo 
Hall để học hỏi những điều thú vị và bổ sung vào cách diễn xuất của 
mình. 


Những DJ nổi tiếng cùng thời với Ron thường có một nhóm các 
nhà quản lý, sản xuất riêng. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm điều phối 
chương trình sao cho chất lượng được đảm bảo là cao nhất. Riêng 
Ron thì tự mình làm tất cả. Em tự chỉnh nhạc, tự xoay xở với những 
phím điều khiển âm thanh. Trong mỗi chương trình, em đều ghi âm 
lại những cuộc gọi điện của thính BIẢ - những người gọi đến để trao 
đổi về chủ đề âm nhạc ngày hôm ấy hoặc để gửi cho anh những mẩu 
chuyện hài hước vui nhộn giúp chương trình thêm phần phong phú. 
Bản thân tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Ron nghĩ ra cách thức kết nối 
nhiều cuộc BỌI. của các thính giả lại với nhau, tạo nên những tràng 
Cười bất tận, rồi Ron cho phát sóng đoạn ghi âm đã được biên tập lại 
này để các thính giả đang theo dõi chương trình cùng thưởng thức. 
Ron luôn muốn mọi người có cảm giác bình an, thư thái khi bắt đầu 
một ngày mới. Ron muốn mọi người bước vào guồng quay áp lực của 
cuộc sống này bằng tâm thế thật sự thoải mái. 


“Nếu không có những lời động ` viên từ chương trình của anh, 
chắc là tôi không thể gượng dậy môi sáng khi nghĩ tới những nỗi đau 
của mình.” - Một phụ nữ đã gửi thư tâm sự với Ron. 


“Anh là điểm tựa tỉnh thần mỗi khi tôi gặp khó khăn và mất định 
hướng trong cuộc sống.” - Một cuộc điện thoại mà Ron từng nhận 
được lúc đêm khuya. 


Những lời động viên, chia sẻ từ thính giả khắp nơi đã thắp lên 
ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê nghề nghiệp của Ron. Sự làm việc 
không ngơi nghỉ và khả năng thu hút sự quan tâm của mọi người đã 
thể hiện sự cống hiến tận tình của Ron dành cho thành phố Dallas và 
Fort Worth. 


Mục tiêu duy nhất và kiên định là giữ vững ngôi vị dẫn đầu cho 
đài phát thanh KVTIL đã gIúp em tôi duy trì được sự hứng thú với công 
việc trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày. 


Một trong số các con đường dẫn đến thành công nhanh nhất 
trong lĩnh vực phát thanh là được làm việc trực tiếp với Ron. Em tôi 
sẵn sàng hướng dẫn tận tình và chu đáo nhưng không hề nương nhẹ 
với những lỗi sai. Con người Ron có sự quyết đoán và cả nóng nảy khi 
muốn nhìn thấy mọi thứ phải được tuân thủ theo cách của em. Ron 
luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe trong nghề nghiệp để bản thân 
em cũng xem đó là mục tiêu để phấn đấu. Do vậy, những người cộng 
tác cùng Ron thường cảm thấy bị á áp lực trước sự kỳ vọng của em. Khi 
được hỏi có cảm thấy ganh ghét với một đối thủ như Ron hay không, 
một DJ của chương trình buổi sáng trả lời: “Ghét anh ấy ư? Điều 
đáng tiếc lớn nhất của tôi là chưa từng được làm việc chung với anh 
ấy. Tôi tin chắc rằng có rất nhiều thứ mà tôi phải học hỏi từ anh ấy”. 


“Đài phát thanh KVIL và Ron Chapman là một hình mẫu lý tưởng 
mà rất nhiều đài phát thanh khác mong ước, khát khao. Không có đài 
phát thanh nào thu hút được lượng thính giả lớn như KVIL, và không 
có ai tài năng và yêu nghề như Ron Chapman.” - Một chuyên gia tham 
vấn đã nhận định. 


4. Khả năng nhận diện nhu cầu xung quanh và tìm cách đáp ứng 
những. nhu cầu đó. Mặc dù vô cùng bận rộn nhưng Ron vẫn dành thời 
gian để quan tâm và giúp người khác tiến bộ trong sự nghiệp. Em sẵn 
lòng truyền lại kinh nghiệm của mình cho những người khác mà 


không cần nhận lại điều 8Ì. Có lần, khi đang lắng nghe phần trình diễn 
của một DJ mới tuyển vào, Ron chợt nhận thấy có nhiều khoảng thời 
gian chết trong buổi trình diễn của anh ta. Đây là điều không chấp 
nhận được đối với một DJ. Ron liền thu âm lại phần trình bày của 
anh chàng đó; sau đó chỉnh sửa lại từng đoạn và tạo nên một bản thu 
âm mới. Ron gọi chàng trai vào để khen ngợi về sự tiến bộ của anh ta 
và đề nghị anh ta cùng nghe lại đoạn băng ghi âm chương trình của 
mình. Ron mở lên đoạn băng đã được chỉnh sửa và theo phản xạ nghề 
nghiệp, chàng trai bắt đầu thả hồn theo điệu nhạc, lắc lư đôi chân, 
gương mặt thư giãn. Khi đoạn băng đã hết, chàng trai mỉm cười và có 
vẻ rất tự hào về chính mình. 


“Anh có tự tin rằng mỗi ngày anh đều làm được như thế không?”, 
Ron hỏi chàng traI. 


“Tôi tin chắc là như thết” 


“Vâng, tôi cũng sẽ tin như thế nhưng không phải là vào lúc này”. 
Nói rồi Ron bật đoạn băng gốc lên. Chàng trai sững sờ, như muốn 
chết lặng. Ron đưa cả hai cuốn băng cho anh ta và tiễn anh ra về. 
Chừng đó cũng đủ để chàng trai hiểu được vấn đề và nhìn lại mình. 


Với Ron, cho dù bạn làm bất cứ nghề nghiệp nào, bạn chỉ thành 
công khi hiểu được đối tượng khách hàng mà mình đang hướng tới. 
Góp phần không nhỏ trong thành công của Ron là sự thấu hiểu sâu 
sắc của em dành cho mọi người xung quanh, thể hiện ở việc Ron luôn 
trân trọng các mối quan hệ mà mình xây dựng được. 


Quyết định đầu tiên của Ron khi mới đến KVIL là đáp ứng nhu 
cầu của mọi thính giả. Điều này tưởng như là một vấn đề hiển nhiên 
đối với một đài phát thanh nhưng điều cần chú ý là lúc bấy gIỜ, KVIL 
chưa có lượng thính giả nhất định nào cả. Ron nhanh chóng xác định 
ngay hai điều mấu chốt để có được thính giả, đó là trân trọng phụ nữ 
và đề cao thành phố Fort Worth. 


Trong xã hội của những năm 1070, phụ nữ vẫn chưa được giải 
phóng hoàn toàn, cuộc sống của họ vẫn đập trung xung quanh gia 
đình, con cái. Họ thường là đề tài tán gầu của các quý ông trong 
những lúc rảnh rỗi. Báo chí thì đầy những câu chuyện hài viết về 
những khuyết điểm của phụ nữ. Riêng Ron đã không theo trào lưu 
chung mà đã nâng giá trị của người phụ nữ lên khi ưu tiên phát sóng 


những, tấm gương nỗ lực vượt lên số phận, những thành tựu mới 
nhất của nữ giới để mọi người có một cái nhìn chính xác và khách 
quan hơn về phụ nữ. Những thiện chí và nỗ lực của Ron cuối cùng 
cũng đã được các quý bà quý cô chú ý. Kết quả là KVIL đã thu hút 
được một lượng thính giả nữ trung thành trong độ tuổi từ 18 đến 5o. 
Thời báo Dallas Từnes Herald đã nói rằng: “Đứng từ góc độ nhân 
khẩu học, Ron Chapman đã có định hướng chính xác vì phụ nữ luôn 
chiếm số lượng nhiều hơn nam giới”. 


Đóng góp tiếp theo của Ron là làm thay đổi suy nghĩ của mọi 
người về thành phố Fort Worth. Để giảm thiểu những suy nghĩ như 
đây là thành phố nhàm chán, tẻ nhạt, Ron đã liên tục phát sóng 
những bài viết về Fort Worth. Các bài viết tập trung vào nét văn hóa, 
lối sống, lịch sử, phong tục để mọi người cảm thấy yêu mến và gần 
gũi hơn với thành phố này. Bằng cách đối xử đầy trân trọng với Fort 
Worth, Ron đã có thể thu hút thêm một lượng khán giả nhất định. 


5. Xây dựng niềm tin và trở nên đáng tin cậy. Làm sao bạn có thể 
xây dựng được lòng tin trong một lĩnh vực kinh doanh có quá nhiều 
SỰ quảng cáo thổi phồng, cường điệu? Làm sao bạn có thể khiến mọi 
người tin tưởng mà không đòi hỏi bất kỳ sự kiểm chứng nào? Điều 
quan trọng là bạn phải luôn thực hiện những gì bạn đã hứa. Nhiều 
năm trôi qua, em trai tôi đã xây dựngđược một niềm tin tuyệt đối nơi 
các thính giảđược một niềm tin tuyệt đối nơi các thính giả. Nếu giải 
thưởng cho những thính giả liên tục giải đáp đúng chuyên mục đố vui 
hàng tháng là một chiếc xe hơi, thì cuối năm Ron sẽ trao một chiếc xe 
hơi đã được đóng thuế để có thể sử dụng được ngay. Nếu Ron đã 
tuyên bố rằng tác giả những bài viết được chọn phát sóng sẽ được 
thưởng chuyến du lịch cuối tuần thì những người may mắn ấy chỉ 
việc đến hãng du lịch theo đúng lịch hẹn để tận hưởng chuyến đi mà 
không phải bỏ thêm khoản chi phí nào. Ron không ràng buộc mọi 
người bằng những câu nói điều kiện. Chính điều này đã khiến Ron 
Chapman chiếm được lòng tin nơi những người chưa từng gặp anh. 


Một bài báo đã viết về Ron: “Ron Chapman không chỉ là một DJ 
của các fan hâm mộ âm nhạc, mà còn là một người bạn thân thiết và 
đáng tin cậy của họ. Họ không chỉ bày tỏ sự yêu mến đối với Ron bất 
cứ khi nào bắt gặp anh ấy ngoài đường, mà họ còn công khai bênh 
vực cho anh trước những lời đồn thổi không hay về Ron hay về 
chương trình của anh ấy”. Đó chính là lòng tin và sự tôn sùng mà mọi 
người dành riêng cho tua Chapman. 


Trước sự kiện quyên góp tiền vào ngày 31 tháng 3, các báo chí 
đồng loạt đưa tin về Ron: 


“Các thính giả đã đặt niềm tin tuyệt đối nơi Ron Chapman. Họ 
lắng nghe và lưu tâm tất cả những øì anh ấy nói, và làm theo những gì 
anh diễn đạt. Sự tin tưởng này là một thành công bất ngờ đối với 
những người làm lĩnh vực phát thanh, nhưng lại đặt lên vai anh ấy 
những áp lực và trách nhiệm lớn lao.” 


“Mặc dù chưa biết chính xác Ron Chapman sẽ làm gì với số tiền 
đóng góp nhưng tất cả mọi người đều tin rắng đó là một việc làm có ý 
nghĩa xã hội.” 


“Không có bất kỳ lý do nào được nêu ra, không có bất kỳ cuộc thi 
nào được tổ chức, không có chương trình gây quỹ nào được xác định; 
thế nhưng mọi người vân hào hứng gửi tiền để được đóng SÓP một 
phần công sức trong kế hoạch “chưa biết của anh. Họ cảm thấy tự hào 
và kiêu hãnh vì điều đó. Tất nhiên, họ không làm thế bởi một ý tưởng 
bất ngờ nào đó đáng giá 243 ngàn đô-la, mà vì Ron Chapman đã xây 
dựng được niềm tin trong lòng mọi người rằng anh là một người có 
trách nhiệm với việc làm của mình.” 


Làm cách nào để bạn có thể chiếm được lòng tin của tất cả mọi 
người như thế? Bí quyết là sống chân thành và biết thực hiện lời hứa. 


6. Sống chuẩn mực. Một số người khi đạt đến một vị trí thành 
công và nổi tiếng đã thay đổi phong cách sống thường ngày. Bên cạnh 
những thành tựu nổi bật, họ cũng đã trở thành đề tài bàn tán cho giới 
truyền thông bởi những cách hành xử thiếu chuẩn mực. Thế nhưng, 
dù đã là một người nồi tiếng, Ron vẫn duy trì cuộc sống của mình 
như trước kia. Em không cố tình tạo sự nổi bật hay thu hút người 
khác bằng những hành động khác lạ. Trong suốt chiến dịch quảng bá 
cho chương trình Hai mươi đô-la của Ron, một tờ báo ở New Orleans 
đã đăng bài viết rằng: “Liệu bạn có sẵn sàng giao tiền của mình cho 
người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt không? Chắc chắn là không! 
Nhưng Ron Chapman ở đài phát thanh KVIL, Dallas đã làm được 
điều này. Không thể phủ nhận rằng chiến dịch Hai mươi đô-la là một 
bằng chứng rõ nhất khẳng định rằng Ron đã được người dân Dallas 
ủng hộ và tin tưởng. Anh là một biểu tượng của sự thành công và hơn 
thế, đó là thành công ngoài mong đợt”. 


Sau khi đọc bài báo trên, một thính giả hâm mộ Ron đã viết một 
lá thư phản hồi gửi đến tác giả bài báo. Nội dung lá thư đã được đăng 
trong số báo phát hành tiếp theo, trong thư có đoạn: 


Tôi vô cùng vui sướng khi đọc được bài báo tốt đẹp viết về DJ 
Ron Chapman - người mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi chưa được hân 
hạnh gặp Ron Chapman, tôi chỉ biết đến anh qua những chương trình 
trò chuyện buổi sáng. Đúng là anh ấy đã chiếm được niềm tin của mọi 
người, nhưng sự thành công của anh ấy không phải là bất ngờ hay 
ngoài mong đợi; mà đó là kết quả của những nô lực suốt nhiều năm 
để đem đến niềm vui cho thính giả. ở Dallas. Với chiến dịch Hai mươi 
đô-la, không ai ngần ngại khi gửi tiền cho Ron bởi anh ấy đã chứng tỏ 
được rằng mình là người trung thực, là tấm gương mẫu mực trong 
cách sống và làm việc, là người có trách nhiệm với hành động của 
mình. Người dân Dallas không chút nghi ngờ rằng anh ấy sẽ sử dụng 
đúng mục đích số tiền mà anh ấy đề nghị mọi người gửi. Và cũng như 
mọi người, tôi luôn muốn được tham gia vào bất cứ dự án nào của 
Ron Chapman. Tôi cảm thấy tự hào vì điều đó. 


7. Luôn tỏ ra hài hước, vui nhộn. Khi được hỏi: “Đặc điểm tính 
cách nào của Ron là thu hút nhất?”, tất cả mọi người ở Dallas đều có 
chung câu trả lời: ' 'Ron biết làm chúng tôi cười và giúp chúng tôi thư 
giãn. Dường như anh ã ấy có khả năng làm giảm nhẹ mọi vấn đề khó 
khăn”. Một buổi sáng đầu tuần, khi đang bị kẹt cứng trong dòng xe CỘ 
đông đúc, tôi liền bật chương trình của Ron lên nghe để giảm đi cảm 
giác phải chờ đợi từng chút một. Đến phần pha trò của Ron, tôi bật 
cười thoải mái và nghe thấy tiếng cười của những người xung quanh. 
Thì ra mọi người cũng đang nghe chương trình của Ron. Tôi liền hạ 
cửa xe nói với người ngồi trong chiếc xe bên cạnh: “Ron Chapman là 
em trai tôi đấy!”. 


“Tôi không biết đấy có phải là em trai của chị hay không nhưng 
I?? 


chương trình này rất thú vị! 


Không lâu sau, các cánh cửa xe khác cũng được hạ xuống và tất cả 
những a1 đang mệt mỏi vì phải chờ đợi đã trở thành bạn mới của 
nhau, cùng lắng nghe, cùng cười vui, cùng pha trò. Một lượng lớn 
khán giả đã tìm thấy điều tốt đẹp trong một tình huống tồi tệ. Ron 
luôn có khả năng tạo ra niềm hứng khởi cho người khác trong những 
tình huống như thế, Ron giúp các thính giả của mình vơi đi gánh 
nặng, và xóa sạch những lo lắng mà họ đang phải đeo mang. 


Ngay từ lúc mới đảm nhận chức vụ điều hành tại KVIL, Ron đã 
nhấn mạnh đến những thông điệp tích cực trong các chương trình. 
Em không muốn thính giả phải nghe quá nhiều điều tiêu cực. Ron 
muốn mỗi sáng, khi mọi người vừa thức dậy, thì tâm trí sẽ được tiếp 
nhận ngay những thông tin vui vẻ nhằm tạo cảm giác hưng phấn cho 
một ngày làm việc mới. Với những sự kiện nhạy cảm, nóng bỏng hay 
tin tức thời sự, Ron không đề cập nhiều trong chương trình của mình 
vì em biết đa phần mọi người sẽ tiếp cận chúng, bằng những kênh 
thông tin khác trong ngày. Ron tin rằng mọi nỗi đau buồn trong cuộc 
sống đều có thể được hóa giải bằng sự hài hước, hóm hỉnh và suy 
nghĩ tích cực, lạc quan. 


THỂ HIỆN TÍNH CÁCH 


Tất cả mọi người đều phải đối mặt với những vấn đề thường ngày 
của cuộc sống. Cho dù bạn làm việc trong lĩnh vực nghệ nghiệp øì, có 
địa vị xã hội ra sao, bạn cũng cần phải biết sắp xếp để cân bằng mọi 
thứ. Không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được điều này. Một 
số người tôi từng trò chuyện nói rằng việc ước mơ và chuẩn bị thực 
hiện ước mơ đó dễ hơn nhiều so với việc theo đuổi ước mơ. 


Một trong những bước đầu tiên để ổn định cuộc sống là phải thể 
hiện tính cách của chính mình và biến nó thành một công cụ đắc lực 
giúp bạn hiểu rõ bản thân và sống hòa thuận với người khác. 


Nếu muốn tỉnh thông hay xuất sắc về bất cứ lĩnh vực nào trong 
cuộc sống, bạn phải không ngừng làm việc và rèn luyện. Sự may mắn 
tình cờ rất hiếm khi xảy ra. Nếu ước mơ của bạn là trở thành một 
người chơi dương cầm giỏi, bạn phải sẵn sàng bỏ thời gian học nhạc 
lý và kiên nhẫn luyện đàn theo từng nấc thang trình độ. Nếu bạn 
muốn trở thành vận động viên chạy ma-ra-tông, bạn phải thức dậy 
sớm mỗi ngày để tập luyện chạy bộ. Tương tự như thế, nếu muốn 
thấu hiểu tính cách của bản thân, bạn phải thể hiện chính mình trong 
những tình huống khác nhau đồng thời quan sát để tìm nét tương 
đồng cũng như sự khác biệt của mình với những người xung quanh. 


Bạn hãy. lưu ý rằng việc tìm hiểu tính cách không nhằm mục đích 
gắn nhãn mác cho ai đó hoặc chỉ để đưa ra những nhận định theo 
kiểu: “À, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao bạn lại nói nhiều đến thế”; mà 
giúp bạn tiên liệu phản ứng và suy nghĩ của người khác nhằm lựa 
chọn cách thức xử lý vấn đề hay cuộc đối thoại sao cho hiệu quả và 


đem lại lợi ích cao nhất. 


Cách hiệu quả nhất để tìm hiểu tính cách là quan sát người khác 
trong những tình huống đời thường. Tôi vẫn còn nhớ lần đi nghỉ cuối 
tuần gần đây nhất của vợ chồng tôi. Vào lúc hai giờ sáng, còi báo cháy 
trong khách sạn đánh thức chúng tôi kèm theo loa thông báo đồn dập: 
“Khách sạn đang phát hỏa. Xin mọi người hãy bình tĩnh đi theo lối 
cầu thang bộ. Không được sử dụng thang máy!”. Chúng tôi vội bật 
dậy và trong khi Fred cố gắng thu gom tất cả những vật dụng có giá trị 
vào va l¡ thì tôi lại bước đến tấm gương để xem lại mình trồng như 
thế nào. Ngay lúc tôi định sửa lại mái tóc để trông gọn gàng hơn thì 
Fred cau có nói: “Em không cần phải làm đẹp để đi chết cháy đầu!”. 
Thực SỰ, tôi không hề có ý định chết cháy, tôi chỉ muốn mình dễ nhìn 
hơn nếu gặp phải người quen mà thôi. 


Chúng tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bên ngoài hành lang 
chen chúc đầy người. Chúng tôi đang ở tầng thứ mười bốn - tầng cao 
nhất của khách sạn. Đa số mọi người trông có vẻ hoảng sợ. Tuy vậy, 
cũng có một giọng nói lạc quan pha trò: “Tần đầu tiên tôi được ở 
trong một tình huống khẩn cấp như thế này”. Một người nóng nảy 
cằn nhằn: ' Tiết đầu đầy lại là một báo động giả!”. Một người có 
gương mặt u sầu nhấm nhẳn: “Tôi sợ bị aI đó phá giấc ngủ lắm vì như 
thế là tôi sẽ phải khổ sở cả ngày”. Một người có vẻ ngoài ôn hòa thì 
rên rỉ: “Sao họ không cho chúng ta sử dụng thang máy? Chắc chắn là 
sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều”. 


Khi vừa đặt chân xuống tiền sảnh khách sạn, chúng tôi thấy 
những người lính cứu hỏa đang kéo lê những vòi nước đi về phía nhà 
bếp, nơi phát ra đám cháy. Chẳng thấy có gì là nguy hiểm, tâm trạng 
mọi người đần ổn định trở lại để chờ những hướng dẫn tiếp theo. 


Nơi giúp bạn phân tích đầy đủ các loại tính cách chính là nơi xảy 
ra những tình huống khẩn cấp, bất ngờ và chưa có bất kỳ sự chuẩn bị 
nào trước đó. Đó là nơi bạn buộc phải thể hiện bản chất thật nhất 
trong con người. Chen chúc trong đám đông đó, tôi thử quan sát mọi 
người xung quanh và so sánh với những nghiên cứu về tính cách mà 
tôi thu thập được. 


Ở phía thang máy là một phụ nữ với gương, mặt sầu thảm đang 
khóc lóc với người bảo vệ để được vào thang máy và trở lên phòng lấy 
những món đồ trang sức quý giá. Người bảo vệ cao lớn và vẻ mặt lạnh 


lùng vẫn đứng im, không. thể hiện bất kỳ phản ứng hay thiện chí 
nhượng bộ nào. Khi người phụ nữ gặng hỏi tại sao không được sử 
dụng thang máy để trở về phòng vì đám cháy ỏ ở tận phía nhà bếp, anh 
ta trả lời: “Tôi không hỏi tại sao, tôi chỉ biết tuân theo những yêu 


` %% 


cau. 


Xô đẩy trong đám đông là một người phụ nữ trẻ, gương mặt VÔ 
cùng cau có, bực tức đang đẩy chiếc xe lăn chở ngưỜi ‹ cha ốm yếu của 
cô. Trên mình ông gắn đầy các loại dây ống, bình truyền dịch, trông 
ông ấy như đang đứng giữa một lằn ranh mong manh giữa tuổi già 
SUY yếu và cái chết. Người phụ nữ rất tức giận vì phải đem ô ông ra 
ngoài lúc nửa đêm như thế này. Cô loay hoay để tìm một chỗ ổn định 
cho người cha của mình; khi bắt gặp ánh mắt đang quan sát của tôi, 
cô liền quay sang tôi như thể tôi là trưởng ban giải quyết những lời 
phàn nàn vậy: “Chị biết không! Dịch vụ y tế trong khách sạn này thật 
không chấp nhận được. Cha tôi có thể chết ngay tại đây, thế nhưng 
chẳng có một nhân viên khách sạn nào tỏ ý quan tâm đến”. Ngay lúc 
này, loa phóng thanh vang lên một thông báo khác cho chúng tôi biết 
rằng đám cháy đã được dập tắt và mọi người có thể quay trở lại 
phòng. Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại tập trung vào tình trạng nguy cấp 
của hai cha con người phụ nữ nóng tính ban nãy. Mọi người vội lùi ra 
để chừa một khoảng không gian thoáng rộng cho cha con họ. Phải 
mất một thời gian sau, bác sĩ của khách sạn mới đến kiểm tra tình 
trạng bệnh nhân. 


Khi tôi và Fred vừa bước vào cửa thang máy, một cô gái trẻ trông 
rất vui vẻ yêu đời cũng bước vào theo. Cô ấy cười làm quen và nói: 
“Cái áo choàng của chị đẹp quá!”. 


“[ôi cũng thích cái áo cô đang mặc”, tôi trả lời. 


Sự chú ý của tôi đã khuyến khích cô ấy tiếp tục nói: “Trong 
chuyến. du lịch này, tôi đã mua được một chiếc áo rất đẹp. Nền áo 
màu trắng điểm xuyết những bông hoa xanh nhỏ li ti. Lai áo được 
viền bằng đăng ten xanh đậm, chạy dọc hết phần thân trước, còn ngay 
ở cổ tay áo là những chùm hoa lưu ly được đính kết một cách cầu 
kỳ...”. Tôi cứ mong sao thang máy lên thật nhanh để thoát khỏi những 
lời “tâm sự” của cô gái trẻ nói nhiều này. 


NHẬN BIẾT ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU BẢN THÂN 


Bạn hãy tham khảo bản lược đồ sau đây về những điểm mạnh 
cũng như điểm yếu của bốn loại tính cách điển hình, xét riêng trong 
lĩnh vực kinh doanh: 


Tính cách 


Lạc quan - Con người 


luôn tìm kiếm Niềm vui 
và những thách thức mới 


Quyền lực - Con người 
của Hành động và sự 
Hứng khởi 


Trầm tĩnh - Con người 


của Trật tự, Hệ thống và 


Kiến thức Hiểu biết 


Điểm mạnh 
Hài hước, không 
nghiêm trọng hóa vấn 
đề 
Thiết lập mối quan hệ 
khá tốt 
Tạo sự hứng khởi và 
nhiệt tình 
Biết cách động viên và 
nâng đỡ người khác 
"Thấp lửa" và đem lại 
niềm vui cho tập thể 


Có khả năng tác động 


đến hành vi người khác 


Kiểm soát hiệu quả kế 
hoạch và hiệu suất làm 
việc 

Đưa ra những chỉ dẫn 


rõ ràng và nhanh chóng 


Góp phần thúc đẩy 
nhóm đạt được thành 
quả cao 

Thường giữ vị trí lãnh 


đạo và có quyền hành để 


tăng sức thuyết phục 


Có kiến thức chuyên 
môn sâu 

Hiệu quả trong việc lên 
kế hoạch và giải trình 
chỉ tiết 

Sắp xếp nơi làm việc 
gọn gàng, duy trì hệ 
thống lưu trữ, thống kê 
Nhạy cảm trước những 


Điểm yếu 
Mau quên và không quan 
tâm đến chỉ tiết 
Đôi khi trở nên phấn 
khích, không kiềm chế bản 
thân 
Không được đánh giá là 
người nghiêm túc và đáng 
tin cậy 
Không thích hợp với việc 
quản lý ngân sách, tài 
chính 


Nóng vội nên dễ làm 
người khác e sợ 

Dễ áp đảo và không đánh 
giá cao người khác 

Có thể là mối đe dọa cho 
những người thiếu kinh 
nghiệm và tự tin 


Luôn tìm kiếm sự hoàn 
hảo nên thường chỉ trích 
người khác 

Đôi khi có những suy nghĩ 
xa rời thực tế 

Luôn nghi ngờ khả năng 
của người khác nên dễ làm 


nhu cầu của người khác 

Luôn đặt ra mục tiêu dài 
hạn cho nhóm 

Trung thực, đáng tin cậy 


mọi người thiếu tự tin 


Đem lại cảm giác thoải 
mái, an toàn cho người 
tiếp xúc 


Không rõ ràng và dứt 
khoát trong quan điểm 
Thiếu sôi nồi, không năng 


Ôn hòa - Con người của 
sự Tự do, Bình yên và 
thư giãn 


Luôn tìm kiếm một giải 
pháp trung hòa 

Không đe dọa bất cứ 
người nào khác 

Không phản ứng quá 
mạnh trong những tình 
huống xấu và tiêu cực 


động 

Tỏ ra thiếu hào hứng, 
nhiệt tình và thiếu thuyết 
phục 

Đừng trông chờ họ vào 
việc tạo động lực cho 
nhóm 


Quan 
Con 
luôn 


Lạc 
người 
ủm kiểm 
Niềm vui 
vả những 
Thách thức 
mới 


Quyên 


Lực 
Con 
người của 
Hành động 
và sự Hứng 
khởi 


Trâm Tinh 
- Con 
người của 
Trật tự, Hệ 
thống và 
Kiến thức 
Hiểu biết 


Ôn Hòa - 
Con người 
của sự Tự 
do, Bình 
yên và Thư 
giàn 


Hài hước, không nghiêm 
trọng hóa vấn đẻ. 

Thiết lập mỗi quan hệ khả 
tốt. 

Tạo sự hứng khởi và nhiệt 
tình. 

Biết cách động viên và nâng 
đỡ người khác. 

"Thấp lửa" và đem lại niêm 
vui cho tập thể. 


Có khả nảng tác động đến 
hành vi người khác. 

Kiếm soát hiệu quả kế hoạch 
và hiệu suất làm việc. 

Đưa ra những chỉ đắn rỏ 
ràng và nhanh chóng. 

Góp phản thúc đẩy nhóm đạt 
được thành quả cao. 

Thưởng giữ vị trí lãnh đạo và 
có quyền hành để tảng sức 
thuyết phục. 


Có kiến thức chuyên môn 
säU. 

Hiệu quả trong việc lên kế 
hoạch và giải trình chỉ tiết, 
Sắp xếp nơi làm việc gọn 
gàng, duy trì hé thống lưu 
trữ, thống kẽ. 

Nhạy cảm trước những nhủ 
cầu của người khác. 

Luôn đặt ra mục tiêu dài hạn 
cho nhóm. 

Trung thực, đáng tin cây. 


ĐÐĐem lại cắm giác thoải rải, 
an toàn cho người tiếp xúc. 
Luôn từm kiếm một giải pháp 
trung hòa. 

Không đe dọa bất cứ người 
não khác. 

Không phản tng quá manh 
trong những tình huống xấu 
và tiếu cực. 


Mau quên và không quan 
tâm đến chỉ tiết. 

Đôi khi trở nên phấn khích, 
không kiểm chế bản thân 
Không được đánh giá là 
người nghiêm túc và đáng 
tin cậy. 

Không thích hợp với việc 
quản lý ngân sách, tài 
chính. 


Nóng vội nén đế làm người 
khác œ sợ. 

Đề áp đảo và không đánh 
giả cao người khác. 

Có thể là mối đe dọa cho 
những người thiếu kinh 
nghiệm và Lư tin. 


Luôn tìm kiếm sự hoàn hảo 
nên thưởng chỉ trích người 
khác. 

Đôi khi có những suy nghĩ 
xa rời thực tại. 

Luôn nghỉ ngờ khả năng 
của người khác nên dễ lãm 
mọi người thiếu tự tín, 


Không rõ ràng và dứt khoát 
trong quan điểm. 

Thiếu sôi nổi, không nâng 
đóng. 

'Tỏ ra thiếu hào hứng, nhiệt 
tình và thiếu thuyết phục. 
Đừng trông chờ họ vào việc 
tạo động lực cho nhóm, 





Cùng nhau làm việc 


Việc tìm hiểu tính cách không những có lợi cho những mối quan 
hệ trong cuộc sống, mà còn hữu ích trong môi trường làm việc, nhất 
là những công việc đòi hỏi phải có sự hợp tác tư duy, kỹ năng và kinh 


nghiệm của tập thể. Thông thường, một nhóm làm việc nếu muốn 
thành công thì các thành viên trong nhóm phải hội tụ ít nhất hai đặc 
điểm tính cách khác nhau. 


Lạc quan là đặc điểm tính cách rất cần thiết trong một nhóm. 
Người lạc quan có khả năng tạo sự hưng phấn, thoải mái và vui vẻ cho 
mọi người. Người lạc quan thu hút sự chú ý bởi khiếu hài hước bẩm 
sinh. Họ biết chia sẻ, giúp đỡ những thành viên mới và giúp mọi 
người tự tin hơn về những giá trị của bản thân. Tuy nhiên, người lạc 
quan không hề có một khái niệm về thời gian, con số, dữ liệu và đặc 
biệt là khả năng cân đối ngân sách của họ vô cùng tệ hại. Ép buộc họ 
phải đảm nhận những vấn đề cần sự tính toán chính xác hay liên 
quan đến thu chỉ chẳng khác nào “ném tiền qua cửa sổ”. 


Những người có tính cách lạc quan nên nhận thấy rằng họ cần 
phải biết kiểm soát những điểm mạnh của bản thân. Với cách nói 
chuyện vui vẻ, bạn sẽ trở nên lôi cuốn, nhưng nhớ rằng nếu lạm 
dụng, thì dù cho đó là điều tốt đẹp, nó cũng sẽ khiến người khác cảm 
thấy phiền phức. 


Sự hoàn hảo là biểu hiện của tính cách trầm tĩnh, trái ngược hoàn 
toàn với sự vui vẻ, hài hước đặc trưng của người lạc quan. Nhưng 
trong cuộc sống, bạn thường bắt gặp nhiều kiểu kết hợp của hai loại 
tính cách này. Thời gian đầu, cả hai bên đều bị hấp dẫn bởi những 
mặt mạnh trong tính cách của nhau. Nhưng, khi ràng buộc với nhau 
bởi mối quan hệ hôn nhân hay công việc; nếu không hiểu biết về tính 
cách, thì cả hai bên lại thường xuyên xung đột bởi chỉ nhìn thấy 
những điểm yếu trong tính cách mỗi người. Tình trạng này sẽ càng 
trầm trọng hơn theo thời gian. Người trầm tĩnh thì luôn luôn trông 
chừng, kiểm tra thời gian và phân tích hiệu quả làm việc của người 
lạc quan vui vẻ. Việc cố gắng kiểm soát một người tính tình cởi mở 
cũng tương tự như việc dập tắt mọi hạt mầm của sự sáng tạo và tạo 
nên một người máy chỉ biết tuân theo những chỉ dẫn giản đơn. Người 
trầm tĩnh hay đổ tội và tạo áp lực lên người lạc quan, khiến người lạc 
quan đần trở nên mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì người lạc quan 
sẽ học cách giữ im lặng và cố tránh xa những rắc rối còn người trầm 
tĩnh thì liên tục cảm thấy không hài lòng. Mối quan hệ vui vẻ, dễ chịu 
trước kia trở nên nhàm chắn, tẻ nhạt và bình lặng vì chẳng CÒN a1 
muốn thể hiện những mặt mạnh mà thay vào đó hai bên cùng nặng 
nhọc kéo lê những điểm yếu của bản thân. 


Khi đã hiểu rằng mỗi người đều được sinh ra với một tính cách 
đặc trưng và riêng biệt, không tính cách nào tốt hơn hay xấu hơn tính 
cách nào, thì chúng ta phải chấp nhận lẫn nhau chứ không cố gắng 
làm thay đổi người khác. Điểm mạnh của người này sẽ bồ sung vào 
điểm yếu của người kia, và những thay đổi tích cực đần xuất hiện. 
Hãy nghĩ đến người khác trong sự khác biệt về tính cách và chỉ nên 
tập trung vào những mặt tích cực của họ. Khi đã hiểu nhau, mọi 
người sẽ tự động phân chia các trách nhiệm và chức năng theo những 
mặt mạnh của môi người. Người trầm tính sẽ quản lý thời gian, lập 
kế hoạch cho các chuyến du lịch, cân đối ngân sách, thu chi hàng 
ngày, gửi đơn đặt hàng, hoặc bất cứ hoạt động nào cần sự tỉ mỉ, chi 
tiết. Người lạc quan sẽ xây dựng các mối quan hệ, khích lệ tỉnh thần 
cho các thành viên trong nhóm, tạo sự phấn khích và động lực làm 
VIỆC. 


Bất kỳ nhóm làm việc nào cũng cần một người có tính cách ôn 
hòa để giúp mọi người lấy lại cân bằng, làm trung gian hòa giải 
những rắc rối, những tình huống khủng hoảng. Khi người quyền lực 
nóng vội đưa ra một quyết định, người ôn hòa sẽ nói: “Bạn cần cân 
nhắc vấn đề kỹ lưỡng”. Nếu người lạc quan thường xuyên tạo sự náo 
động không cần thiết, người ôn hòa sẽ hỏi: “Anh đã nghĩ đến những 
hậu quả chưa?”. Khi người trầm tính mệt mỏi vì mọi việc chưa được 
sắp xếp hoàn hảo như ý muốn, thì lời khuyên của người. ồn hòa: 


“Không có gì là quá hoàn hảo, mọi việc có thể dừng ở mức độ tương 
đốt”. ” 


Nhà lãnh đạo có tính cách mạnh mẽ rất cần sự hỗ trợ của người 
ôn hòa vì họ biết cân bằng, dung hòa tình huống; nhưng trong cách 
nhìn của nhà lãnh đạo thì người ôn hòa là người sống không có mục 
đích, thiếu nhiệt huyết và cố chấp trước những thay đổi. Người có 
tính cách quyền lực luôn là người hào hứng triển khai công việc, là 
người đặt ra những mục tiêu trong công việc và thúc giục những 
người ồn hòa. Trước những kỳ vọng rõ ràng của người quyền lực, 
người ôn hòa chọn cách từ chối hành động — đây cũng là một phản 
ứng thể hiện sự kháng cự thụ động. Tuy nhiên, trong công việc, để tạo 
nên một sức mạnh tập thể, người ôn hòa phải sẵn sàng chấp nhận 
những thỏa thuận, quy tắc, cùng chịu trách nhiệm và thực hiện nhiệm 
vụ. 


Trong cùng một tập thể, nếu ai cũng khăng khăng bảo vệ cái tôi 
của mình, không chịu tuân theo những định hướng chung, thì công 


việc chắc chắn sẽ bị đình trệ, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ bị trì hoãn. Vì 
vậy, nếu mỗi thành viên bỏ qua những khác biệt về tính cách và cùng 
nhau nhìn về một phía, chắc chắn cả nhóm sẽ về đến đích nhanh hơn 
gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, mỗi người sẽ phải tự hoàn thiện bản thân 
theo những đặc điểm tính cách vốn có của mình. Người lạc quan \ cần 
quan tâm đến thời gian và tuân thủ kế hoạch đã đề ra; người quyền 
lực hãy tỏ ra khiêm nhường và kiềm chế bản thân; người trầm tĩnh 
không nên đặt ra những yêu cầu quá cao hay tìm kiếm sự hoàn hảo 
quá mức; còn người ôn hòa hãy nhiệt tình, hăng hái hơn trong các 
hoạt động. 


HÃY KIÊN TRÌ 


Bạn phải làm sì để nuôi dưỡng và theo đuổi ước mơ của mình khi 
thời gian không còn nhiều nữa? Nhiều người có xu hướng thỏa mãn 
khi thấy ước mơ đang dần trở thành sự thật. Những lúc ấy, họ hiển 
nhiên xem rằng mình đã thành công và trạng thái tâm lý hài lòng này 
đã làm giảm mọi đam mê sáng tạo, lòng khát khao muốn thể hiện bản 
thân và sự nỗ lực cho quá trình tiến triển tiếp theo. 


Suốt thời đại học, tôi rất hâm mộ nam diễn viên nổi tiếng người 
Anh Laurence Olivier. Tất cả , những aI đã từng, biết đến Laurence và 
xem ông biểu diễn đều trở nên yêu thích bộ môn kịch nghệ và muốn 
đến nhà hát để thưởng thức những vai diễn của ông. Ông chinh phục 
mọi tầng lớp khán giá bởi lối diễn xuất truyền cảm, sống động; bởi 
những lời thoại đầy cảm xúc và giàu tính nghệ thuật. 


Nhìn lại những thành tựu nổi bật mà Olivier đã đạt được, nhiều 
người nghĩ rằng Olivier luôn ở đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. 
Tuy nhiên, để được công chúng biết đến và công nhận tài năng của 
mình, cuộc đời Olivier đã phải trải qua nhiều thử thách. Năm 1920, 
mặc đù được các đạo diễn mời đóng trong sáu vở kịch, nhưng cuối 
cùng các vai diễn ã ấy lại thuộc về người khác. Cuối cùng, đạo diễn Noel 
Coward mới mời ông tham gia một vai phụ trong vở kịch Private 
LIves. Sau đó là khoảng thời gian kéo dài bốn năm liên tiếp mà ông 
không được một vai diễn nào. Tiếp đó, ông lại phải chịu đựng căn 
bệnh trầm uất của vợ mình — nữ diễn viên Vivien Leigh. Biến cố liên 
tiếp ập đến cuộc đời Olivier khiến tỉnh thần ô Ông suy sụp trầm trọng. 
Tuy nhiên, ước muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng đã gIúp 
Olivier trấn tĩnh lại để tiếp tục làm việc, thử thách bản thân bằng 
những vai diễn tầm vóc hơn với lối diễn xuất đi vào chiều sâu hơn. 


Olivier luôn nuôi dưỡng một khát khao cháy bỏng đối với sự nghiệp 
diễn viên của mình nên không có gì ngạc nhiên khi ô ông luôn đặt hết 
tâm huyết vào công việc, chính xác hơn là ông sống thật với từng vai 
diễn. Để làm trầm giọng nam cao của mình thành giọng nam trung 
cho phù hợp với nhân vật Othello, Olivier đã kiên trì học luyện thanh. 
Khi diễn những vở kịch của Shakespeare, Olivier không ngần ngại bó 
hai chân lại để trông đẹp hơn khi mặc những trang phục bó sát của 
vai diễn. Ông, còn là người tiên phong sử dụng chất kết dính làm bằng 
gôm và ête để trang điểm nhằm lột tả vai diễn một cách sống động và 
hiệu quả nhất. Đến năm 1948, Olivier đã đoạt giải Oscar cho phim hay 
nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim Hamlet. Từ dấu mốc 
quan trọng này, Olivier bắt đầu bước vào thời kỳ rực rỡ nhất của một 
diễn viên danh tiếng và tài năng. Năm 1946, ông được phong tước vị 
Hiệp sĩ. Đến năm 197o, ông trở thành Bá tước Olivier với những đặc 
quyên của tầng lớp thượng lưu. Thời điểm này, Olivier hoàn toàn có 
thê nghỉ ngơi sau những thành công của mình, thế nhưng, Ô ông lại 
phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh viêm da đa cấp mà hậu quả của 
nó là làm thoái hóa và tê liệt lớp da bên ngoài và các mô cơ bắp. 
Không để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ bi quan, chán 
nản, Olivier vẫn tiếp tục xuất hiện trên sân khấu trong những vở kịch 
ngắn, trên màn ảnh rộng trong các bộ phim như Sleuth (1972), 
Marathon Man (1975), The Bous Jrom Braztl (1978), và cuối cùng là 
bộ phim truyền hình King Lear khi ông đã bước sang tuổi bảy mươi 
lăm. 


Bạn phải làm thế nào để theo đuổi ước mơ của mình? Trước tiên, 
ước mơ của bạn phải có tính thực tế, không quá mơ mộng hay ảo 
tưởng. Ước mơ của bạn phải đủ mạnh mế đề vượt qua được những 
khó khăn và thử thách. Đôi khi, bạn cần linh hoạt để điều chỉnh ước 
mơ khi gặp phải những điều kiện cần thay đổi. Điều quan trọng là 
ước mơ phải làm nổi bật những điểm mạnh của bạn, và gieo vào lòng 
người khác niềm tin yêu hy vọng. 


ĐAM MÊ VỚI THÀNH QUÁ CỦA CHÍNH MÌNH 


Trong thế giới mỹ phẩm đầy ‹ cạnh tranh, các nhãn hiệu nước hoa 
lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất, chỉ có một vài nhãn hiệu nổi tiếng 
mới đủ sức tồn tại. Estée Lauder, một trong số những nhãn hiệu đó, 
dường như đã trở nên bất tử theo thời gian. Những nét đẹp mộc mạc 
của thiên nhiên như vẻ thô ráp của viên sỏi, sự mỏng manh của chiếc 
lá, nét lung linh của ánh sao trời,... đều tạo nguồn cảm hứng để Estée 


Lauder sáng tạo nên những hương thơm mới. 


Vào năm 1946, người phụ nữ này đã cùng chồng là Joseph Lauder 
khởi đầu sự nghiệp kinh doanh với sản phẩm là vài loại kem dưỡng 
đa và đầu tắm có tên gọi Youth Dew ở New York. Hai năm sau, họ bắt 
đầu khai trương gian hàng mỹ phẩm đầu tiên của mình tại đại lộ Saks 
Fifth, New York. Mười lăm năm tiếp theo, họ mở rộng phạm vĩ hoạt 
động sản xuất và kinh doanh ra toàn nước Mỹ. Đến năm 196o, Estée 
Lauder tiếp tục phát triển tại London và sau đó là Hồng Kông, Trung 
Quốc. Năm 1964, Estée Lauder sáng lập cồng ty AramIs chuyên sản 
xuất nước hoa và các sản phẩm cao cấp dành cho nam giới. Năm 
1967, Estée Lauder đã được các tạp chí ở Mỹ bình chọn là một trong 
mười phụ nữ kinh doanh thành công nhất. Ngay sau đó, vào năm 
1068, bà được trao tặng giải thưởng Thành tựu tinh thần của trường 
Đại học Yeshiva. Cũng trong thời gian này, Estée Lauder đã xây dựng 
nên phòng thí nghiệm Clinique. Và Clinique chính là thương hiệu mỹ 
phẩm đầu tiên được các bác sĩ chuyên khoa da liễu khuyên dùng vì 
không gầy dị ứng. Cho đến nay, Estée Lauder được mọi người biết 
đến như một vương quốc mỹ phẩm hàng đầu thế giới với các thương 
hiệu Estée Lauder, Clinique, MAC, Aveda, Aramnis, La Mer, Tommy 
HilRiger,... Năm 1oo8, Estée Lauder được tạp chí Time bầu chọn là 
người phụ nữ duy nhất trong số 2o người có ảnh hưởng mạnh mẽ 
nhất đến các ngành nghề kinh doanh của thế kỷ 2o. 


Giải thích về thành công của mình, người phụ nữ thông minh, 
nhạy cảm và quyết đoán này đã nói: “Tôi yêu chuộng cái đẹp, vẻ đẹp 
thể hiện tính cách con người. Tại sao các cô dầu thường xinh đẹp, bởi 
họ nhận thức đó là ngày trọng đại và quan tâm đến bề ngoài của 
mình. Không có phụ nữ xấu, chỉ có những người không dám tin họ 
quyến rũ mà thôi”. 


Những người thành công luôn say mê với những thành quả lao 
động của mình. Nếu thiếu niềm đam mê, bạn khó có thể đạt được 
thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Nếu niềm đam mê không đủ 
mạnh, bạn dê dàng gục ngã trước khó khăn, nản lòng trước thử 
thách. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, không phải chỉ có niềm 
đam mê của riêng bản thân bạn là đủ, mà bạn cần chứng minh rằng 
bạn có thể đem lại những lợi ích sì cho khách hàng ‹ của mình. Dù cho 
một ý tưởng kinh doanh mới lạ và nổi bật nhưng cũng sẽ thất bại nếu 
nó không đáp ứng được nhu cầu hiện tại cũng như tương lai của 
khách hàng. Ngược lại, tuy ý tưởng của bạn không mới lạ, nhưng nếu 


bạn tập trung vào nó với tất cả nềm đam mê và trân trọng từng thành 
quả của mình, chắc chẵn bạn sẽ là người thẳng cuộc. 


Estée đã là người thắng cuộc khi điều hành thành công cả một tập 
đoàn mỹ phẩm lớn. Bà thật sự say mê với công việc của mình. Đến 
bất cứ nơi nào, bà cũng mang theo bên mình một khay dụng cụ để có 
thể thí nghiệm những mùi thơm. Bà chia sẻ với bạn bè những ý ý tưởng 
mới của mình và chờ đợi phản ứng của họ. Nếu mọi người. tỏ vẻ thích 
thú, bà biết rằng mình đã đi đúng hướng. Thời gian đầu, để sản phẩm 
đến với công chúng, Estée đích thần đi từng cửa hàng bán lẻ để giới 
thiệu các loại mỹ phẩm và tự tay trang điểm thử cho các khách hàng. 
Với bà, mỗi gương mặt của người phụ nữ là một công trình nghệ 
thuật mà tạo hóa ban tặng nên bà không ngần ngại đưa ra những lời 
tư vấn về cách chăm sóc làn da và nghệ thuật làm đẹp cho những 
người bà gặp. Trên con đường bước lên nấc thang danh vọng, Estée 
luôn hướng đến việc kết hợp với mọi người trong việc tạo ra các giá 
trị sáng ' tạo và giá trị xã hội. Bà hiểu Tằng bạn bè và gia đình là nguồn 
động viên rất lớn để chia sẻ thành công cũng như vực bà đứng lên sau 
những thất bại. Tờ The Wall Street Journal đã vinh danh Estée là một 
trong những người phụ nữ vĩ đại nhất. Thế nhưng Estée chưa từng 
xem rằng việc vinh danh đó là điều hiển nhiên, mà bà vẫn tiếp tục học 
hỏi, nghiên cứu, thí nghiệm để cho ra đời ngày cảng nhiều loại mỹ 
phẩm phục vụ cho việc chăm sóc vẻ đẹp của người phụ nữ. 


xx*% 


Trong sự phát triển của tạp chí Time không thể không nhắc đến 
nhân vật Dick Heinemamn - Phó tổng giám đốc tiếp thị của tờ tạp chí. 
Những nỗ lực của ông trong việc quản lý và thu hút các hoạt động 
quảng cáo trên tạp chí đã giúp doanh thu từ hoạt động quảng cáo của 
tạp chí tăng nhanh. Trong môi trường khốc liệt của lĩnh vực kinh 
doanh quảng cáo, đã có rất nhiều người bỏ cuộc, vậy yếu tố nào đã 
dẫn đến sự thành công vượt bậc của Dick? 


Đầu tiên, con người Dick là sự tổng hòa của những : tính cách phù 
hợp với một người bán hàng. Ông là người lạc quan, dễ gần, có khiếu 
hài hước nhưng rất quyết đoán. Bên cạnh đó, Dick say mê và tin 
tưởng mãnh liệt vào sự thành công của tờ tạp chí Time. Chính sự tin 
tưởng đó đã khiến ông kiên trì với việc tìm kiếm các hợp đồng quảng 
cáo. Ông đánh giá cao từng khách hàng và luôn có những chính sách 
dịch vụ khách hàng chu đáo. Ông nói: “Tôi chỉ rao bán những gì tôi 


yêu thích và tin tưởng. Đó là điều cần thiết và lý tưởng nhất đối với 
một nhân viên kinh doanh. Việc tôi duy trì khách hàng không chỉ 
nhằm mục đích để họ tiếp tục ký hợp đồng quảng cáo, mà đề họ thật 
sự tin rằng sản phẩm của chúng tôi là uy tín và bảo đảm chất lượng. 
Sẽ thật tuyệt vời khi bạn không gọi đó là công việc, mà là niềm đam 
mê của mình”. 


NỖ LỰC LÀM VIỆC 


Với phương châm “Not a day without a line” (Mỗi ngày là một nét 
vẽ), họa sĩ người Đức, gốc Thụy Sĩ Paul Klee (1879 — 1940) đã miệt 
mài vẽ tranh đến những ngày cuối đời. Năm 199o, kỷ niệm 50 năm 
ngày ông mất, bảo tàng Bern ở Đức đã tổ chức buổi triển lãm với chủ 
đề “Paul Klee và những tác phẩm cuối cùng”. Buổi triển lãm đã thu 
hút sự quan tâm của công chúng cũng như giới truyền thông. Mặc dù 
không phải a1 cũng có thể hiểu được những tác phẩm của Klee nhưng 
với tài năng của mình, ông xứng đáng được vinh danh vào danh sách 
những họa sĩ vĩ đại nhất thế giới. Ông là một chuyên gia bậc thầy về 
màu sắc, bố cục, một người theo chủ nghĩa trừu tượng và siêu hiện 
thực nhưng không quá cực đoan. Chỉ riêng trong tháng Giêng năm 
194O, 5 tháng trước khi mất, ông đã vẽ 148 bức họa khác nhau và 
tuyên bố: “Chưa bao giờ tôi vẽ với một cảm xúc mãnh liệt trào dâng 
như thế”. 


Bất chấp sức khỏe đần yếu đi, Klee vẫn tiếp tục vẽ cho đến ngày 
cuối cùng của cuộc đời. Con số hơn bốn trăm bức tranh lập thể vẽ 
theo trường phái siêu hiện thực đã chứng minh sức làm việc không 
mệt mỏi của người họa sĩ tài năng này. 

“Hấu luôn sống 
trong hiện tại uà 
nhìn 0uề tương lai. 
Cuộc sống của bạn sẽ 


trở nên uô nghĩa nếu 


bạn không biết mình 


sống để làm gì.” 


- Khuyết danh 


PHẦN 4. ĐIỀU CHỈNH ƯỚC MƠ 


“Thời khắc trưởng thành trong cuộc đời 
mỗi con người là khi ước mơ: được định hình uà 
chắp cánh bqụ cao. Vì uậu, bạn hãu 
nhanh chóng nắm bắt ước mơ, chắp thêm 
đôi cánh mới uà sẵn sàng để ước mơ của bạn 
trở thành hiện thực.” 
- Khuyết danh 
BẠN CÓ CÂN PHẢI ĐIỀU CHỈNH ƯỚC MƠ KHÔNG? 


Không phải cuộc sống của tất cả mọi người đều trải qua những 
sóng gió, bão tố hay thử thách khắc nghiệt. Vì vậy, không nhất thiết 
mọi người đều phải điều chỉnh ước mơ hoặc nhặt nhạnh và ghép lại 
những mảnh vỡ của ước mơ nếu trước đó họ chưa từng “đánh rơi 
ước mơ” trên đường đời. 


Tôi lại tiếp tục cuốn sách bằng câu chuyện về cuộc đời của Ron 
Chapman. Tháng 9 năm 198o, câu lạc bộ báo chí của thành phố Dallas 
đã tài trợ một buổi tiệc chúc mừng em trai tôi nhân lễ kỷ niệm 2O 
năm Ron làm việc cho đài phát thanh KVIL. Sự kiện này đã đánh dấu 
bước thành công vượt bậc trong sự nghiệp của Ron. Tuy nhiên, sẽ 
không công bằng nếu quyển sách này chỉ tập trung vào một Ron 
Chapman của ánh hào quang, sự nối tiếng và ngưỡng mộ mà quên đi 
một Ron Chapman của đời thường. Trong công việc, em thật xuất sắc 
trong vai trò người hướng dẫn, người bạn và người động viên khích 
lệ tỉnh thần. Tuy nhiên, trong cuộc sống cá nhân, em lại không thể 
duy trì được một mái ấm gia đình. Ron thẳng thắn thừa nhận: “Tôi 
không thích nói về cuộc sống riêng tư của mình. Tôi đã kết hôn và có 
một gia đình hạnh phúc trong suốt 1o năm. Nhưng giờ đây, tôi lại là 
người độc thân. Thật không vui vẻ và tự hào gì về điều này; dù thế, tôi 
vần không muốn tin rằng mình là người thất bại trong cuộc sống gia 


đình. Một phần nguyên nhân là do tôi quá tập trung cho KVIL. Hầu 
hết thời gian của tôi là dành cho KVIL. Tôi ăn với KVIL và ngủ cũng 
với KVIL. Tôi không muốn thú nhận điều này, nhưng đó là sự thật”. 


Nhiều năm sau khi cuộc hôn nhần này tan vỡ, Ron đã tự giới hạn 
cuộc sống xã hội của mình cho đến ngày em gặp Nance Murray. Mối 
quan hệ tiến triển tốt đẹp và hai người nhanh chóng đi đến hôn nhân. 
Nanee là người phụ nữ nhạy cảm, khéo léo và hiểu rất rõ tính chất 
công việc của chồng nên không hề cảm thấy khó chịu khi Ron thường 
xuyên không có mặt ở nhà. Không những thế, Nance còn ủng hộ Ron 
trong mọi việc em tôi làm và chuyền tâm tạo dựng mái ấm hạnh phúc 
cho gia đình. Kể từ đó, Ron luôn ở trung tâm của sân khấu còn Nance 
là người hậu thuẫn sau cánh gà. Nanee đã giúp Ron điều chỉnh, cân 
bằng cuộc sống riêng tư trong ước mơ của em tôi. Ron tiếp tục tiến 
thắng đến đỉnh vinh quang bởi em có một niềm say mê vô bờ bến đối 
với công việc và đang có động lực mạnh mẽ để phát huy tất cả những 
ưu điểm của mình. 


Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang rất ổn định, rằng bạn 
đã từng mơ ước, đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để thỏa ước mơ, 
rằng bạn đã thấu hiểu tính cách của mình và bạn luôn tự tin mang 
theo ước mơ, thì bạn không cần phải điều chỉnh ước mơ. Tuy nhiên, 
tôi cũng sẽ giới. thiệu với các bạn một vài ví dụ có sức mạnh động 
viên, khích lệ về những con người đã vượt qua nhiều trở ngại; biết 
đâu bạn có thể bắt gặp chính mình trong những tình huống tương tự 
như thế. 


Không phải mọi vấn đề của chúng ta đều liên quan đến công việc, 
mà có thể là do khả năng đánh giá bản thân mình quá thấp, gầy nhiều 
khó khăn trong các mối quan hệ riêng tư. Bạn đã từng dám ước mơ, 
đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đạt ước mơ ấy, thậm chí đã thực 
hiện ước mơ nhưng lại bị thất bại? Có khi nào hoàn cảnh gia đình vào 
thời thơ ấu đã khiến bạn đi sai đường, hoặc bạn đã có một lựa chọn 
sai lầm khi trưởng thành chăng? 


Có nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời, bạn phải thực hiện một số 
lựa chọn quan trọng. Khi đó, bạn đứng trước hai con đường với 
những đích đến khác nhau buộc bạn chỉ phải chọn một con đường để 
tiếp tục hành trình. Ở thời điểm đó, không phải ai cũng biết được con 
đường nào sẽ dẫn đến thành công và hạnh phúc như mong muốn. 
Một số người chọn con đường rộng, bằng phẳng và in hằn dấu chân 


của nhiều người. Một số người lại đi theo con đường mà ngày trước 
cha mẹ họ chưa có cơ hội để đi nên muốn nhìn thấy con cái mình làm 
sống lại ước mơ của họ. Một số khác lại chọn . những lối đi đã được 
người khác phát quang sẵn, như đảm trách công việc kinh doanh của 
gia đình, để rồi cuối cùng mới nhận ra rằng đây là một nơi hoàn toàn 
không phù hợp với sở trường và năng lực bản thân. Và cũng có một 
số người loay hoay mãi vẫn chưa biết chọn con đường nào. Hãy xem 
lại bạn đang ở đâu trong suốt quá trình này? Có phải đã đến lúc bạn 
cần xem xét lại lựa chọn của mình? 


Từ nhỏ, Charles đã mơ ước được sở hữu một phòng chụp ảnh. 
Để chuẩn bị cho ước mơ này, Charles đã đăng ký khóa học tại Học 
viện Nhiếp ảnh Brooks. Sau đó anh gia nhập quân đội và được giao 
công việc phụ trách phòng nghe nhìn của đơn vị. Vốn là người có tính 
cách trầm tĩnh, Charles luôn hướng đến sự hoàn hảo nên anh cảm 
thấy khó chịu khi thấy mọi người quan tâm đến tốc độ và tính kinh tế 
hơn là chất lượng công việc anh làm. Anh dự định sau khi rời quân 
ngũ, anh sẽ mở một phòng chụp ảnh riêng và sẽ chỉ tạo ra những bức 
ảnh đạt chất lượng cao mà thôi. 


Hai năm sau, anh rời quân ngũ, xây dựng gia đình và bắt đầu mở 
một phòng chụp ảnh riêng với số tiền hai vợ chồng tiết kiệm được. 
Anh thuê một cửa tiệm trong một khu vực giao thương sầm uất và 
cùng với Mary - vợ anh - trang trí thật hoàn hảo với đầy đủ những 
trang thiết bị hiện đại. Thế nhưng, cửa tiệm làm ăn ế ẩm. Thi thoảng 
mới có một vài vị khách đến nhờ anh chụp hình thẻ, nhưng anh từ 
chối vì anh chỉ muốn sáng tạo ra những bức ảnh chất lượng cao. 


Charles ngày càng rơi vào trạng thái buồn bã còn Mary, với tính 
cách lạc quan, lại khó chịu vì toàn bộ số tiền dành dụm đã không có 
khả năng thu hồi lại. Thỉnh thoảng, cô lại cằn nhằn anh: “Lễ ra chúng 
ta đã có thể mua một chiếc xe mới” ; nhưng chỉ một thời gian sau cô 
đần chấp nhận sự thật rằng số tiền ấy đã thực sự hết rồi và không bao 
giờ quay trở lại nữa. Khi tâm lý cân bằng trở lại, Mary cố gắng giúp 
Charles vượt qua tình trạng này: “Mọi việc cũng đã qua Tôi. Chúng ta 
hãy quên nó đi và bắt đầu lại từ đầu”. Tuy nhiên, Charles vẫn chìm 
sâu trong sầu não bởi anh xem mình là người thất bại. Đối với 
Charles, sự thất bại này không đơn giản chỉ là một quyết định sai lầm 
trong kinh doanh mà là dấu chấm hết đối với ước mơ của anh. Bỗng 
nhiên anh trở nên mất định hướng khi ước mơ mình ấp ủ bấy lâu đã 
không trở thành hiện thực. 


Khi Mary nhận thức được rằng Charles buồn bã vì anh đã đánh 
mất ước mơ của mình thì cô thôi không an ủi anh nữa mà bắt đầu 
kiên nhẫn đợi đến khi anh có thể quyết định đóng hiệu ảnh, bán các 
thiết bị chụp ảnh và tìm một công việc mới. Vì vẫn trung thành với 
ước mơ của mình nên Charles xin vào làm thợ chụp ảnh của ủy ban 
thành phố. 


Nhưng cũng như ở quân đội, ủy ban thành phố không đánh giá 
cao tài năng chụp ảnh của Charles và một lần nữa anh lại rơi vào 
trạng thái chán nản. Nhưng. anh vẫn cố gắng làm công việc sản xuất 
phim tư liệu với kinh phí gIỚớI hạn trong ba năm ròng rã. Rồi Charles 
dần thay đổi suy nghĩ và quyết định sẽ theo học trường luật. Tuy 
nhiên anh đã thi trượt nên không được chấp nhận vào học. Lòng tự 
tin của anh đã bị hạ xuống mức thấp nhất. 


Để giải thích cho những chán chường và thất bại của mình, 
Charles lao vào nghiên cứu các loại sách tâm lý. Khi tìm được câu trả 
lời cho vấn đề của chính mình, Charles nhận thấy rằng anh thích hợp 
với việc phân tích và tư vấn cho các tình huống khó khăn, khúc mắc. 
Anh bắt đầu điều chỉnh lại ước mơ của mình bằng một hướng đi mới: 
theo học chương trình tư vấn hôn nhân gia đình tại Đại học San 
Diego. Suốt hai năm theo học, anh luôn dẫn đầu lớp ở toàn bộ các 
môn học. Trong thời gian thực tập, anh được mọi người đánh giá là 
có thiên hướng về tư vấn và động viên tinh thần người khác. Sau khi 
tốt nghiệp, Charles đã thật sự thành công với vai trò của một chuyên 
viên tư vấn đầy tài năng và sự thấu cảm. 


Không phải lựa chọn nào của chúng ta cũng đều chính xác. Đôi 
lúc, chỉ khi những ước mơ cũ chết đi thì chúng ta mới có thể bắt đầu 
tìm được ước mơ đúng đắn cho mình. Chúng ta phải tìm một đường 
đi mới ra khỏi khu rừng và tiến về phía mặt trời. 

BẠN ĐÃ HIỂU RÕ VỀ BẢN THÂN CHƯA? 

Đa phần mọi người đều cảm thấy hài lòng và thoải mái khi trả lời 

được câu hỏi “Tôi là ai?” thông qua việc tìm hiểu tính cách. Tuy 


nhiên, trong trường hợp cảm thấy nghi ngờ về kết quả này, bạn hãy 
tin tưởng vào trực giác của mình để có câu trả lời chính xác hơn. 


Hãy nhớ rằng việc nghiên cứu tính cách không nhằm để dán nhãn 
tính cách lên mọi người mà chủ yếu là để giúp bạn biết cách phát huy 


tối đa các ưu điểm cũng như nhìn nhận rõ khuyết điểm của mình để 
khắc phục. Thật không may là có nhiều người đã mất cả cuộc đời để 
dằn vặt bản thân bởi những thiếu sót của mình, mà không biết vận 
dụng những ưu điểm của họ để cải thiện cả sự nghiệp cũng như cuộc 
sống. 


Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ đã được hàn gắn một cách kỳ diệu 
khi hai bên bắt đầu thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau để ước mơ về 
một gia đình hạnh phúc không bị lụi tàn một cách không cần thiết. 


Pat thuộc mẫu người ôn hòa. Cô lập gia đình với Jim, một người 
sôi nổi nhưng cũng khá nóng tính. Tất cả các thành viên trong gia 
đình Jim đều có chung, đặc điểm tính cách này; vì thế Pat cảm thấy 
khó hòa nhập được với gia đình chồng, ngược lại gia đình Jim cũng 
khó mà thông cảm với những khác biệt về tính cách của Pat. Họ cảm 
thấy cô khá buồn tẻ, có vẻ lạnh lùng, xa cách và không nhiệt tình. Chỉ 
trích Pat chưa đủ, thậm chí họ còn thường xuyên gọi điện than phiền. 
với Jim về điều này. Thời gian. đầu, Jim còn đứng ra bảo vệ cho Pat và 
xem điều này là không đáng kể, Nhưng những lời than phiền, góp ý 
ngày càng liên tục đã khiến mối quan hệ của Jim và Pat có nguy cơ 
rạn nứt. Jim bắt đầu cảm thấy con người của Pat đúng như những gì 
mà mọi người nói và đần xa lánh cô. 


Những năm tháng bị hành hạ về mặt tỉnh thần đã làm Pat cảm 
thấy không còn là chính mình nữa. Cô tuyệt vọng vì thấy rằng dù 
mình có cố gắng đến mấy thì cũng không bao giờ có thể làm hài lòng 
chồng và gia đình bên chồng. Cuối cùng, vào lúc mà Pat đang tuyệt 
vọng nhất, vào lúc mà Pat chỉ nghĩ đến cái chết thì quyển sách 
Personalitu Plus uà Your Personahiu Tree của tôi đã cứu cả cuộc đời 
cô. Cô đã viết cho tôi: “Quyển sách đã khơi sáng tâm hồn tôi. Thời 
gian qua, tôi luôn tự dằn vặt bản thân vì nghĩ răng mình là người tệ 
hại, kém cỏi và vô dụng. Thế nhưng quyền sách của bà đã giúp tôi tin 
rằng mình hoàn toàn là một người bình thường như những người có 
tính cách ôn hòa khác. Có rất nhiều người giống như tôi bên ngoài thế 
giới rộng mở kia và họ đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Đã đến lúc 
tôi phải chọn lựa hạnh phúc cho chính mình”. 


Pat trở nên tự tin hơn và bắt đầu kế hoạch thay đổi cuộc sống của 
mình. Cô kể tiếp: “Đầu tiên, tôi thuyết phục Jim đọc cuốn sách. Sự 
biến chuyển quả thật là rõ rệt khi Jim bắt đầu nhìn tôi một cách tích 
cực hơn, chấp nhận con người vốn có của tôi và cố gắng không để 


những khác biệt về tính cách làm cả hai cảm thấy khó chịu. 


Bây giờ chúng tôi có thể cười thoải mái trước những khác biệt 
này. Tôi cố gắng để làm anh luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào về tôi, còn 
anh thì đã biết trân trọng những nỗ lực của tôi trong việc xây dựng tổ 
ấm gia đình. Cảm giác được trân trọng ấy đối với tôi thật dễ chịu”. 


Đây chỉ là lá thư tiêu biểu trong hàng ngàn lá thư chúng tôi nhận 
được Jrong mấy năm vừa qua. Điều này minh chứng rằng việc hiểu 
biết về tính cách có thể giúp giải quyết những bất đồng trong hôn 
nhân. Khi cả hai vợ chồng bắt đầu hiểu nhau, chấp nhận nhau và 
không cố gắng thay đổi nhau thành mẫu hình theo ý mình, thì đó 
chính là điểm khởi đầu cho việc điều chỉnh một ước mơ đã bị đánh 


mất. 


Tiêu 
chí 


Nhu 
cầu 

tình 
cm 


điểm 


BẢNG TÓM TẮT NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH 


Người lạc quan 


Vui vẻ là chính! 


Sự chú ý và chấp 
nhận của số 
đông 


Sáng tạo, năng 
động, có khả 
năng kể chuyện 
hấp dẫn, xây 
dựng mối quan 
hệ tốt, thích giao 
tiếp, biết động 
viên tinh thần và 
khơi dậy phong 
trào 


Không biết cách 


tổ chức công 


Người quyền lực 


Kiếm soát sự 
việc! 


Sự phục tùng, 
công nhận khả 
năng và trân 
trọng những 
thành quả, sự 
hoàn thành 


Biết nhận trách 
nhiệm, có khả 
năng phán đoán 
nhanh, nhạy bén, 
chính xác, có khả 
năng hoàn thành 
công việc hiệu 
quả dưới áp lực 
thời gian 


Thường đưa ra 


Người trầm 
tính 


Sự hoàn hảo! 


Muốn có cảm 
giác Ôn định, 
sự yên tĩnh, 

` ` 
sự đồng lòng 
và ủng hộ 


Kiên nhẫn, có 
khả năng tổ 
chức, lập mục 
tiêu dài hạn, 
đặt ra chuẩn 
mực làm việc 
cao, có khả 
năng phân 
tích sâu sắc và 
chi tiết vấn 
đề, hiệu quả 
khi theo dõi 
công việc 


Dễ thất vọng, 
thường lý 


Người ôn hòa 


Duy trì sự 
bình ổn! 


Muốn được 
tôn trọng, cảm 
thấy có giá trị 
và ý nghĩa, tìm 
kiếm sự ủng 
hộ về mặt tỉnh 
cảm 

Biết duy trì sự 
cân bằng cho 
cuộc sống, có 
khiếu hài 
hước, tạo cảm 
giác dễ chịu, 
thân thiện cho 
người tiếp 
xúc; có thể 
làm trung gian 
giải quyết vấn 
đề một cách 
khách quan 


Thiếu quyết 


Khuuết 
điểm 


Dễ nản 
lòng 
Uà thất 
UỌng 
khi 


Nói lo 
Sợ 


Khiở 
UỊ trí 
lãnh 
đạo 


hướng 
chọn 
bạn 
đời 


việc, không làm 
được những 
công việc đòi hỏi 
sự phức tạp và 
chỉ tiết, thiếu 
chiều sâu và khả 
năng phân tích 
vấn đề 


Không tìm thấy 
niềm vui trong 
cuộc sống, 
không được 
người khác yêu 
mến 


Những lối mòn, 
quy tắc, thời 
gian biểu chỉ tiết 
hay những con 
số cụ thể 


Có khả năng 
thuyết phục, 
động viên, khích 
lệ nhân viên 
nhưng thường 
hay quên và 
không hiệu quả 
trong việc theo 
dõi trọn một quá 
trình diễn tiến 
công việc từ khi 
bắt đầu cho đến 
khi hoàn tất 


Thường bị thu 
hút bởi mẫu 
người trầm tĩnh, 
nhạy cảm và 
nghiêm túc, 
nhưng đôi khi 
cảm thấy đuối 
sức trước những 
đòi hỏi của họ 


mệnh lệnh, áp 
đặt, nóng nảy, 
thiếu nhạy cảm, 
hiếm khi bị chỉ 
phối bởi cảm 
xúc, tình cảm 


Không kiểm soát 
được cuộc sống 
của bản thân 
cũng như khi 
người khác 
không làm theo ý 
mình 


Thất nghiệp, 
không có những 
nấc thàng thăng 
tiến, sức khỏe 
kém, gia đình 
không ủng hộ, 
bất phục 


Nhanh chóng 
nắm bắt công 
việc sẵn sàng 
chịu trách nhiềm 
về hành động của 
mình, tin vào khả 
năng thành công 
của bản thân. 
Tuy nghiên, mẫu 
người này có thể 
làm lu mờ hình 
ảnh của người 
khác 


Ấn tượng với 
mẫu người ôn 
hòa, không 
chống đối và 
phục tùng trong 
lặng lẽ 


tưởng hóa sự 
việc, mất quá 
nhiều thời 
ølan vào việc 
chuẩn bị, đôi 
khi để những 
cảm xúc tình 
cảm chi phối 


Không tìm 
được sự đồng 
cảm; sợ phạm 
sai lầm; sợ 
phải hạ thấp 
những tiêu 
chuẩn đề ra 


Áp lực thời 
gian, những 
chuẩn mực 
chưa hoàn 
hảo 


Tổ chức công 
việc tốt, nhạy 
cảm trước 
tình cảm, có 
tư duy sáng 
tạo, chất 
lượng công 
việc hoàn 
thành cao 


Một sự bổ 
sung hoàn 
hảo khi kết 
hợp với mâu 
thuẫn lạc 
quan 


đoán, không 
nỗ lực hết 
mình, không 
nhiệt tình đưa 
ra chính kiến, 
quan điểm của 
bản thân 


Cuộc sống có 
quá nhiều mâu 
thuẫn, đối đầu 
với những 
xung đột cá 
nhân 


Trở thành 
người gánh 
vác trách 
nhiệm, sợ phải 
đối dện trước 
những thay 
đổi lớn 


Bình tính, 
không vội 
vàng đưa ra 
quyết định; 
được cấp dưới 
yêu mến, tuy 
nhiên hiếm 
khi đưa ta 
được ý tưởng 
mang tính đột 
phá 


BỊ chinh phục 
bởi tính quyết 
đoán và mạnh 
mẽ của mẫu 
người quyền 
lực. Tuy 
nhiên, họ sẽ 
nhanh chóng 
cảm thấy mệt 
mỏi dưới sự 
áp đặt và thúc 
øiục của mẫu 


người này 


Thông qua bảng tính cách này, bạn hãy nhận diện tính cách bẩm 
sinh của bản thân. Bạn sẽ chỉ cảm thấy thoải mái và tự tin với bản 
thân khi bạn được là chính mình chứ ' không phải đang cố trở thành 
mẫu người mà người khác mong muốn hay kỳ vọng ở bạn. 


TRẠNG THÁI SỐNG PHỤ THUỘC 


Không phải ai trong chúng ta cũng đều tự tin khẳng định vị trí 
bản thân trước người khác. Rất nhiều người phụ nữ mà tôi có dịp 
tiếp xúc không xác định được hình ảnh riêng của mình. Khi phải giới 
thiệu về mình, họ thường nói: “Tôi là vợ của Jim! Là mẹ của Mary! Là 
cô giáo của Bobby!”. 


Điều 8ì sẽ xảy ra nếu Jim không may mất đi, nếu Mary có gia đình 
riêng, nếu Bobby tốt nghiệp? Khi mất đi những điểm tựa quan trọng, 
liệu giá trị và mục đích sống của bạn có tan biến luôn không? Hay 
bạn, sau khoảng thời gian hụt hãng, sẽ biết gượng dậy và khởi đầu 
một cuộc sống mới? 


Tôi biết một góa phụ lớn tuổi, chồng bà đã qua đời sau một tai 
nạn xe hơi. Mặc dù sự kiện đau buồn đó đã trôi qua nhiều năm, 
nhưng bà vẫn sống khép kín với nỗi đau riêng của mình. Các con bà 
tìm mọi cách BIÚp. mẹ vượt qua tâm trạng bế tắc nhưng hầu như là vô 
vọng. Nhiều bác sĩ đã chẩn đoán và điều trị chứng bệnh trầm cảm của 
bà nhưng vẫn hoài công. Cho đến một ngày, bà được đưa đến gặp một 
bác sĩ tâm lý. 


Sau vài câu thăm hỏi xã giao, bác sĩ bắt đầu gợi chuyện; thế 
nhưng, bà vẫn im lặng như chìm vào cõi riêng của mình. Cuối cùng, 
bác sĩ hỏi: “Nếu như lúc này ông ấy đang có mặt tại đây, bà sẽ nói gì?”. 
Bà ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này và khi bắt gặp ánh mắt thân 
thiện, chân tình của vị bác sĩ, bà chậm rãi nói như thể đang. nói với 
người chồng thân yêu của mình. Bà kể về cuộc sống lẻ loi của bà từ 
ngày ông mất khi phải tự mình làm tất cả mọi việc mà trước đây hai 
người cùng làm, về những, dự định bà chưa kịp làm cho õ ông, về nỗi 
đau mà bà cảm thấy khó có thể vượt qua, và cả về cảm giác buồn giận 
khi ông đã để bà lại một mình với tuổi già. 


Đợi bà qua cơn xúc động, vị bác sĩ hỏi tiếp: “Liệu ông ấy có muốn 


nhìn ¡ thấy bà trong tình cảnh hiện nay không?”. Bà ngập ngừng, giây 
lát rồi thừa nhận: “Chắc chắn là không”. Qua lần trò chuyện VỚI VỊ 
bác sĩ, bà dần hiểu rằng, không phải cứ đau buồn chìm đắm trong ký 
ức mới là tưởng nhớ đến nhau. Đứng trước một nỗi đau, sự mất mát, 
chia ly nào đó, bạn đều có quyên lựa chọn, hoặc là tiến về phía trước, 
hoặc để nỗi đau nhấn chìm cuộc đời bạn. 


Có phải bạn là người tự ti và thiếu kiên định không? Những hành 
động, suy nghĩ, thậm chí ước mơ của bạn có phải ít nhiều đều phụ 
thuộc vào một ai đó? Bạn có luôn phải nép mình dưới một “bóng 
tùng” nào đó không? Bạn có thực sự luôn cần sự quan tâm và chú ý 
của người khác không? Bạn có cảm thấy ghen tị nếu người khác có 
bạn bè xung quanh và cảm thấy bị bỏ rơi nếu bạn không được gia 
nhập nhóm không? Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi này, thì có 
thể bạn đang chịu đựng những hậu quả của một tuổi thơ bất hạnh, 
của một gia đình không mấy hòa thuận, của sự áp đặt từ bố mẹ, hay 
của những thất bại trong việc kết giao các mối quan hệ trong quá khứ. 


TRẠNG THÁI KIỆT QUỆ TÌNH CẢM 


Với nhịp sống tấp nập và đầy á áp lực ngày nay, con người dễ rơi 
vào tâm trạng mệt mỏi về thể xác, kiệt quệ về tỉnh thần. Vì vậy, chắc 
hẳn bạn đã từng nghe những câu nói than vãn kiểu như: “Fôi không 
thể tiếp tục sống thêm được ngày nào nữa”, “Cuộc sống của tôi ngày 
càng bế tắc”, “Tôi là người hoàn toàn thất bại”, “Tại sao mọi người 
đều quay lưng chống lại tôi” ; hay ` “Làm sao để thoát khỏi tâm trạng 
khủng hoảng này”,. . Những câu nói này có thể là phản ú ứng tức thời 
trước một tình huống khó khăn nào đó, đôi khi giúp giải tỏa được 
tình huống. Tuy nhiên, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu bạn 
thường xuyên có những suy nghĩ kiểu này, bởi đó là một minh chứng 
bạn đã chịu ảnh hưởng của những sự việc không hay xảy ra trong quá 
khứ khiến bạn mất cân bằng về mặt tình cảm và không thể vượt qua 
được chính mình. 


Có những nỗi đau trong quá khứ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cách 
hành xử trong hiện tại. Cuộc sống của bạn sẽ không thể nào được cải 
thiện nếu bạn chưa tìm được nguyên nhân sâu xa và thực chất của 
tình trạng này. 


Cách đây nhiều năm, người dẫn chương trình truyền hình nổi 
tiếng Oprah Winfrey đã khiến mọi người khâm phục khi cô giảm 


được gần 3o kg. Những chương trình của cô luôn chiếm số lượng 
người xem đông nhất và mọi người đều muốn học hỏi bí quyết giảm 
cân của cô. Khi mở đầu và kết thúc chương trình, cô đều giới thiệu 
VỚI mọi người tấm ảnh cô thon thả trong chiếc quần Jeans bó sát. 
Những phụ nữ đấy đà đổ xô đến đăng ký tham gia bài tập giảm cân do 
cô khởi xướng. Cô liên tục nhận được những lời khích lệ của khán giả 
từ khắp mọi nơi hoan nghênh chương trình tự cải thiện bản thân của 
cô. 


Thế nhưng chỉ hai năm sau đó, Oprah lên cần trở lại và cô thú 
nhận với công chúng rằng cô không kiểm soát được bản thân là do cô 
đã chỉ lo xử lý các triệu chứng mà không quan tâm đến cốt lõi của vấn 
đề. Khi còn nhỏ cô đã bị lạm dụng tình dục và vấn đề cân nặng không 
thực sự là vấn đề đối với cô. Chính nỗi ám ảnh về sự lạm dụng mới là 
nguyên nhân khiến cô rơi vào tình trạng căng thẳng, ă ăn uống vô độ và 
nhiều người khác trong hoàn cảnh tương tự cũng không g1ữ được bản 
thân trước những cám dô như ma túy, nghiện rượu, mua sắm quá 
mức,... Cô nói thêm: “Nếu chỉ điều chỉnh hành vi thôi thì vẫn chưa đủ 
để trị dứt hẳn căn bệnh này, Ï bạn cần phải chiến thắng được những 
mặc cảm trong quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới mẻ”. 


Bạn hãy hình dung rằng vấn đề tâm lý bất ổn trong cuộc sống 
cũng tương tự như tình trạng. khu vườn nhà bạn đang có cỏ dại mọc 
đầy và lấn sang chỗ cây bạn trồng. Để giải quyết tình trạng này, bạn 
có thể chọn một trong ba cách sau: 


(a) Bỏ mặc đám cỏ để chúng tự do thống trị cả khu vườn. 
(b) Xén bớt cỏ để khu vườn trông thoáng đãng. 
(c) Đào tận gốc rễ và vứt bỏ hẳn. 


Nếu chọn phương án (a), xem như bạn không cần phải làm gì cả 
và hy vọng vào sự may mắn. Thật không may là rất nhiều người trong 
chúng ta chọn phương án này bởi nó không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực hay 
thử thách nào. Phương á án (b) có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái và 
được nâng đỡ tỉnh thần, nhưng chỉ là tạm thời và không giải quyết 
được nỗi đau trong tâm hồn bạn. Phương án (e) đòi hỏi nô lực, thời 
gian và sự quyết tâm nhiều nhất, nhưng lại là phương án hiệu quả 
hơn cả để trị liệu tận gốc rễ vấn đề. 


Tôi đã từng nhiều lần tìm cách giúp những người có hoàn cảnh 
bất hạnh nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Giờ đây, nhìn 
lại, tôi biết rằng thực ra tôi đã mới chỉ dán miếng băng dính lên vết 
thương sâu. Đừng. mất thời gian chắp vá một khi bệnh nhân cần phẫu 
thuật. Một số người hay nói: “Tốt nhất hãy để yên mọi thứ như thế”. 
Nếu “như thể” nghĩa là chỉ tồn tại mà thôi thì đã đến lúc cân phải lật 
lại nỗi đau trong quá khứ để tìm hướng giải quyết cho vấn đề và bắt 
đầu một tương lai tươi mới. 


VƯỢT QUA CẢM GIÁC BỊ CHỐI BỎ TRONG QUÁ KHỨ 


Không phải ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ trọn vẹn với 
đầy đủ sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, cả về tỉnh thần cũng như 
vật chất. Rất nhiều người khi đã trưởng thành vẫn nhớ về tuổi thơ 
với tâm trạng: “Tôi chưa từng được bố mẹ thương yêu thật sự”. Mặc 
dù cũng có một vài trường hợp bố mẹ chỉ sinh con ra mà không hề 
quan tâm đến sự trưởng thành, phát triển của đứa con; nhưng tôi tin 
chắc rằng hầu hết những bậc làm cha, làm mẹ đều thương yêu con 
cái, tuy cách thể hiện của họ có thể khác nhau. Khi hiểu về sự khác 
biệt của tính cách, bạn sẽ thấy rằng mỗi tính cách có mỗi cách biểu lộ 
tình cảm riêng. Khi có cùng tính cách với người bố hay người mẹ, đứa 
trẻ sẽ không cảm thấy lạc lõng, cô đơn hay bị chối từ... Ñgược lại, 
chính sự khác nhau về tính cách đã gây ra nhiều hiểu lầm đáng tiếc 
giữa bố mẹ và con cái. Bố mẹ cảm thấy con cái dần xa cách, không 
hiểu được những vất vả, hy sinh của mình dành cho chúng; còn 
những đứa con lại tủi thân, tự t, sống khép kín khi thấy bố mẹ không 
quan tâm như mình mong muốn, chờ đợi. Nếu bạn rơi vào trường 
hợp này, hãy bình tĩnh nhìn lại vấn đề, để tự tin vào bản thân và cảm 
nhận được tình cảm của bố mẹ dành cho mình. 


Những kiểu phản ứng khi bị chối bỏ 


Chúng ta hay nghĩ đến sự chối từ như một trạng thái khiến nạn 
nhân rơi vào tình trạng khủng hoảng về mặt tình cảm suốt đời. Trên 
cơ sở của những khác biệt về tính cách, bạn có thể hiểu được những 
phản ứng khác nhau của mỗi người. 


Kiểu người ôn hòa và trầm tĩnh với khuynh hướng sống nội tâm 
thường không có động lực thúc đẩy mạnh mẽ và hay đánh giá thấp 
bản thân. Nếu tuổi thơ của họ thiếu thốn tình cảm, họ thường thu 
mình lại, sống khép kín hơn với các hoạt động độc lập như đọc sách, 


xem tỉ vi... Họ trở nên cô lập với thế giới xung quanh, làm việc kém 
năng suất và cảm thấy mình thật vô dụng. Khi nghe những lời than 
phiền của người khác về mình, họ lại liên tưởng đến cảm giác bị từ 
chối khi xưa, và những lời than phiền này như một sự xác nhận lại 

cảm giác họ là người vô giá trỊ. 


Với bản chất hướng ngoại, người lạc quan và quyên ' lực khi gặp 
phải sự chối từ thường phản ( ứng bằng cách phủ nhận vấn đề đang 
tồn tại. Họ cố gắng giấu nôi đau vào trong đề tiếp tục sống. Họ vượt 
qua nỗi đau bằng cách chính phục những mục tiêu, thử thách cao hơn 
trong sự nghiệp. Họ muốn cống hiến toàn bộ thời gian cho công việc 
để tránh đi những khoảnh khắc rảnh rỗi. Sự bận rộn sẽ không cho họ 
đủ thời gian để suy nghĩ về bản thân. Với cá tính mạnh mế này, một 
số người đã tìm cách tạo dựng cuộc sống mà họ mơ ước với hy vọng, 
rằng sự hài lòng, thỏa mãn có thể che lấp đi những nỗi đau trong quá 
khứ. 


SỐNG THẬT VỚI BẢN THÂN 


Một lần khi tôi kết thúc bài nói chuyện của mình, một phụ nữ đến 
gÁp tôi và bảo “Fôi không thể tin rằng cô lại chân thành và thắng thắn 
đến thế. Từ trước đến giờ, tôi đã quen với việc che giấu tình cảm thật 
trong lòng mình. Bài nói chuyện của cô đã gợi trong tôi những cảm 
xúc mà tôi cố đè nén trong lòng bao nhiêu năm nay”. 


Đây là lời nhận xét tiêu biểu cho hàng ngàn người khác đã tìm 
cách chia sẻ cảm xúc với tôi. Tôi không ngờ rằng sự thành thật và cởi 
mở của tôi đã khiến mọi người ngạc nhiên và cảm động đến thế. Thật 
đáng để chúng ta phải suy nghĩ khi mối quan hệ giữa COn người với 
con người hiện nay đã thiếu hắn sự chân thành mà đầy những dự 
tính, mưu toan. 


Dường, như tất cả chúng ta đang là diễn viên trong một vở kịch 
quy mô. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta đã bảo với bản thần rằng 
hôm nay chúng ta phải là aI. Sau khi trang điểm, khoác lên gương mặt 
nụ cười của công việc, chúng ta thêm vào đấy một vẻ bề ngoài quyết 
đoán và quyền lực. Chúng ta thực hành những nguyên tắc chúng ta 
tin là đúng. Chúng ta che giấu những cảm xúc không thích hợp, giữ 
cho mặt nạ của mình nằm đúng chỗ, khiêu vũ theo điệu nhảy của 
công việc hàng ngày, và cuối cùng rời công ty trong tình trạng kiệt 
sức. Rất khó phải đóng kịch và cố sức để hoàn thành vai kịch đó mỗi 


ngày mà không để bộc lộ con người thật của mình. Xung quanh 
chúng ta cũng có biết bao nhiêu người như thế, luôn cố thể hiện 
thành một mầu người chuẩn mực của các mối quan hệ, của xã hội, 
mà không bao giờ dám để lộ một suy nghĩ thật nào của chính mình. 


SẴN SÀNG ĐỐI DIỆN VỚI HIỆN THỰC 


Ngay cả những người có tính cách mạnh mẽ nhất cũng cảm thấy 
khó khăn khi phải đối diện với những tình huống ngoài ý muốn. 


Khi con gái của Jane Fonda bị cảnh sát bắt giữ vì tội tiếp tay ‹ cho 
bọn mua bán thuốc phiện và có những hành vi vô tổ chức, phá rối các 
cơ quan hành chính, Jane đã phát biểu: “Lẽ ra tôi mới là người bị bắt 
giữ bởi tôi là một người mẹ thất bại. Tôi đã quá quan tâm đến bản 
thân mình; vì thế, khi Vanessa cần đến tôi, tôi lại không ở bên cạnh 
con bé”. 


Liệu có còn chút hy vọng nào không khi ước mơ tan vỡ? Liệu bạn 
có thể điều chỉnh lại ước mơ? Trước tiên, bạn phải dám nhận trách 
nhiệm của mình và đối diện với sự thật. Jane thừa nhận: “Khi không 
tìm được điểm tựa tinh thần nơi bố mẹ, Vanessa đã tìm đến ma túy. 
Tôi đã sai lầm khi không duy trì được mái ấm gia đình”. 


Tiếp theo là bạn phải nhận biết những giới hạn của mình trong 
việc điều chỉnh lại ước mơ của người khác; ngay cả khi bạn là nguyên 
nhân gầy ra những tổn thất ban đầu. Sau khi tự mình vượt qua. biến 
cố này, chắc chắn Vanessa sẽ rút ra được nhiều bài học giá trị về cuộc 
sống. Vanessa nói: “Thật sự tôi không chủ ý lôi kéo sự chú ý của mọi 
người, nhưng tôi hy vọng qua biến cố này, mẹ tôi và tôi sẽ cảm thấy 
sần nhau hơn”. 


Mọi vấn đề đều có thể diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn nếu 
chúng ta thật sự quan tâm. Đừng để mọi việc trở nên quá muộn. 
Nhiều người vì mải bận rộn với công việc, với sự nghiệp nên đã 
không còn thời gian dành cho việc dạy đô con cái. 


Đôi vợ chồng Judy và Jim chưa từng nghĩ rằng con cái họ sẽ gặp 
phải những vấn đề nghiêm trọng. Cả hai đều là doanh nhân nên họ 
thường xuyên phải có những chuyến công tác xa nhà. Những khoảng 
thời gian hiếm hoi rảnh rỗi ở nhà lại thường bị ngắt ngang bởi những 
công việc khẩn cấp. Cả hai đã quen với nhịp sống hối hả, tất bật như 


thế và vẫn cảm thấy yên tâm khi thấy mọi việc vẫn nằm trong, tầm 
kiểm soát của mình. Cho đến một ngày, Judy đến thăm người bạn 
thân. Cô ấy buồn bã thông báo rằng con trai của cô đã được đưa vào 
trung tâm cai nghiện. Judy nhớ lại: “Dường như trong tôi có một sự 
thức tỉnh nào đó. Tôi thật sự lo lắng không biết đứa con trai yêu quý 
của tôi có liên quan đến ma túy hay không. Mặc dù tôi không phát 
hiện bất cứ dấu hiệu nào khả nghỉ khi đọn dẹp phòng hay tủ đồ của 
con; nhưng lúc này tôi mới nhớ lại rằng thời gian gần đây, tính khí 
của Jimmy -— con trai tôi — khá thất thường. Jimmy rất dễ cáu giận, 
thường xuyên buồn bã, ủ rũ. Từ một học sinh ưu tú, Jimmy bắt đầu 
trốn học và điểm số tụt xuống nhanh chóng. Ở nhà, chúng tôi không 
còn trông thấy nó vui vẻ bao giò”. 


Judy và Jim quyết định phải đối diện với sự thật đau lòng này. Họ 
hủy bỏ một chuyến công tác quan trọng để đưa Ji Immy đến bệnh viện 
xét nghiệm nước tiểu. Kết quả xét nghiệm cho thấy Jimmy đã nghiện 
ma túy ở mức độ khá nặng. 


“Mọi kỳ vọng của chúng tôi về Jimmy đã tan biến; thay vào đó là 
nỗi sợ hãi cho tương lai của thằng bé”, j udy kể tiếp. “Chúng tôi đành 
phải đưa cháu vào trung tâm cai nghiện và những ngày kế tiếp của gia 
đình chúng tôi tràn ngập sự hoảng loạn, lo lắng và thương xót cho con 
trai của mình”. Judy và Jim dường như đã quên đi bản thân để giúp 
đI Immy kết thúc cơn ác mộng và trở lại cuộc sống bình thường. Cảm 
giác có lỗi đè nặng trong tâm hồn khiến Judy cảm thấy vô cùng mệt 
mỏi và nản lòng. Nhưng Tôi J udy cũng nhận ra rằng, mọi nỗ lực của 
cô và Jim sẽ trở nên vô nghĩa nếu như Jimmy không đủ động lực và 
quyết tâm. 


Cả hai bắt đầu dừng ngay lại các hành động ép buộc Jimmy trở về 
cuộc sống bình thường, mà tìm cách đưa trách nhiệm hồi phục bản 
thân về đúng chủ nhân của nó — Jimmy. Việc ấy đối với Jimmy tuy 
khó khăn nhưng thật sự cần thiết. 


Judy kết luận: “Cuối cùng, Jimmy cũng đã làm được. Khi nhận 
thức được ý nghĩa cuộc sống và tình thương yêu bố mẹ dành cho 
mình, thằng bé bắt đầu thức tỉnh, dần tránh xa ma túy và từng bước 
trở lại cuộc sống bình thường. Giờ đây chúng tôi đã biết dành thời 
gian cho nhau, lắng nghe nhau và biết bên nhau những lúc khó khăn. 
Để điều chỉnh những ước mơ gia đình đã bị phá vỡ, bạn phải thật can 
đảm để đối diện sự thật và bắt tay ngay vào hành động”. 


BẠN CÓ ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU? 


Một số người may mắn tìm được một công việc mong muốn sau 
khi tốt nghiệp và lấy đó làm sự nghiệp trọn đời. Một số khác gặp phải 
trở ngại nửa chừng và bắt đầu suy nghĩ lại về ước mơ của mình. Khi 
bắt đầu nhận thức về cuộc sống xung quanh, tôi ước mơ trở thành 
một cô giáo. Tôi ấp ủ và chuẩn bị cho ước mơ đó trong suốt bốn năm 
trước khi lập gIa đình. Nhưng rồi cuộc sống đã khiến mục tiêu của tôi 
thay đổi: tôi muốn là người vợ chu toàn, người mẹ tận tâm, một nhần 
viên hoạt động xã hội nhiệt tình và là nhà lãnh đạo xuất sắc. Khi hai 
đứa con trai đầu tiên của tôi mất đi, tôi cảm thấy cuộc sống này chẳng 
còn điều gì ý nghĩa cả. Một trong những mục tiêu, ước mơ của tôi đã 
tan vỡ. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. 


Để tìm lại ý nghĩa cuộc sống, tôi bắt đầu đọc sách và nghiên cứu 
về bốn loại tính cách. Tôi bắt đầu chia sẻ những hiểu biết của mình về 
sự khác biệt trong tính cách con người. Đầu tiên, tôi chỉ nói chuyện 
với những giáo dân ở nhà thờ. Sau đó, tôi tổ chức những buổi diễn 
thuyết lớn, dành cho mọi đối tượng thính giả. Rồi mọi người đề nghị 
tôi viết sách về chủ đề này. Mọi thứ đến với tôi thật bất ngờ khi một 
nhà xuất bản sau khi nghe tôi nói chuyện đã đề nghị tôi ký hợp đồng 
viết sách cho họ, khi mà tôi thậm chí chưa hề viết một đoạn văn nào. 
Sự nghiệp nhà văn của tôi bắt đầu từ đây; quyển sách đầu tiên tôi viết 
là lúc tôi so tuổi, và quyển sách các bạn đang đọc là quyển thứ 18 của 
tôi. Rõ ràng, không bao giờ là quá trễ để bắt đầu một nghề nghiệp 
mới. 


Marllyn. Heavilin trở lại trường đại học khi cô 4o tuổi, và nghĩ 
rằng cuộc sống đã ổn định với vai trò giáo viên dạy tiếng Anh ở một 
trường trung học. Con trai Nathan của cô cũng học chung trường nên 
hai mẹ con cô có thể cùng đến trường và chia sẻ những khoảnh khắc 
thú vị giữa các tiết học. Một lần trên đường trở về nhà sau khi chơi 
bóng rồ, Nathan gặp tai nạn và qua đời. Dù đã cố gượng dậy sau biến 
cố này nhưng cô không thể chịu đựng nổi khi bất cứ nơi nào trong 
trường cũng phẳng phất bóng dáng của Nathan. Cô phải làm gì bây 
giờ? Cô có nên từ bỏ việc học hay không? Lễ nào cô lại lãng phí những 
tháng năm học tập của mình? 


Vào thời điểm suy sụp nhất trong cuộc đời Marilyn Heavilin, tôi 
đã mời cô đến dự hội thảo của tôi để cô chia sẻ câu chuyện của mình 
với mọi người. Sau buổi nói chuyện, Marilyn đã dám ước mơ rằng cô 


muốn theo nghề thuyết trình giống như tôi. Và cô nỗ lực để ước mơ 
này thành hiện thực. Cô thường xuyên tập thuyết trình một mình, sau 
đó ghi â âm lại và điều chỉnh ngay khi nhận ra điểm thiếu sót. Sau hơn 
một năm tìm kiếm cơ hội thuyết trình, Marilyn cảm thấy thoải mái 
khi xin nghỉ học ở trường và theo đuổi ước mơ trở thành một diễn 
giả chuyên nghiỆp. Sáu năm sau, Marilyn đã là một diễn giả nổi tiếng 
cả nước và xuất bản được bốn quyền. sách. Marilyn đã không để cho 
hoàn cảnh khuất phục mình. Cô đã xây dựng ước mơ mới từ mảnh vỡ 
của những ước mơ cũ và đã nhiệt tình chia sẻ những trải nghiệm của 
mình với mọi người. 


Bạn có bao giờ để hoàn cảnh điều khiển mình chưa? Con đường 
đến với ước mơ của bạn có trọn vẹn hay bạn phải liên tục điều chỉnh? 
Nếu CƠ: hội đến, hãy nhanh chóng nắm bắt ngay. Hãy vững tin rằng 
cuộc sống . sẽ chỉ cho bạn những Ì bước cần thiết để bắt đầu điều chỉnh 
ước mơ vốn đã không còn nguyên vẹn của mình. 


Nhiều người trong chúng ta, như Marilyn, đã được đào tạo chính 
quy để làm một số nghề nhất định. Chúng ta đã nỗ lực thật nhiều, đã 
phấn đấu liên tục để giành những vị trí cao nhất trong, lĩnh vực nghề 
nghiệp của mình. Nhưng khi đạt được điều mong muốn, đôi khi 
chúng ta lại chưa hài lòng và có cảm giác như mình đang sống trong 
vòng luẩn quần. Nếu vậy, bạn hãy xem xét lại bản thân mình. Mặc dù 
đã đạt được vị trí cao nhất, nhưng có khả năng bạn đã mất nhiều thời 
gian cho một công việc không đem lại cho bạn sự thỏa mãn hoàn 
toàn. Vậy bạn có nhất thiết phải theo đuổi công việc ấy suốt quãng đời 
còn lại không? Tại sao bạn không thể dừng lại để điều chỉnh ước mơ 
của mình? 


Cách đây nhiều năm, Bobby muốn thay đổi nghề nghiệp khi đang 
ở tuổi 3o và đã có một công việc ổn định suốt 15 năm ở một công ty 
xây dựng. Từ nhỏ, Bobby đã mơ ước được trở thành một nhân viên 
cảnh sát. Tuy nhiên, khi vào đại học, anh lại chọn chuyên ngành học 
đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ. Ra trường, anh nhanh chóng tìm 
được công việc phù hợp với chuyên ngành đã học. Bằng nỗ lực bản 
thân, anh nhanh chóng thăng tiến lên những vị trí cao hơn. Tuy 
nhiên, anh vẫn không cảm nhận được niềm đam mê đích thực của 
mình. Vì vậy, anh quyết định mạo hiểm chấp nhận thay đổi tất cả để 
được làm công việc mình hằng mơ ước. 


Bobby nộp đơn vào sở cảnh sát địa phương. Như mọi ứng viên 


khác, anh cũng phải trải qua các quy trình kiểm tra sức khỏe và lý lịch 
gia đình, xét nghiệm, lấy dấu tay. Gần một năm sau, hồ sơ của Bobby 
mới được xét duyệt với điều kiện anh phải vượt qua kỳ sát hạch 
nghiệp vụ của cảnh sát trưởng. Bất kể ai khi nghe anh kể về ước mơ 
của mình đều phản đối mạnh mẽ, chỉ duy nhất có vợ và con gái anh là 
ủng hộ hết mình. 


Cả hai cùng động viên Bobby trong những bài tập thể lực như 
chạy bộ, nhảy xa, ném bóng nhằm giúp anh đủ sức cạnh tranh với các 
ứng viên trẻ tuổi. Con gái anh dành hàng giờ ở thư viện để tìm những 
tài liệu liên quan đến nghiệp vụ cảnh sát cho anh ôn tập. Cả gia đình 
thường xuyên nghĩ ra những tình huống phạm tội để anh tham gia 
giải quyết theo đúng pháp luật. Trong suốt những tháng. mùa hè ấy, 
Bobby không thể tránh khỏi những lúc nản lòng, mệt mỏi, lo lắng và 
tưởng chừng có thể bỏ cuộc. Nhưng mục tiêu phía trước đã níu giữ 
động lực phấn đấu và quyết tâm của anh. 


Cuối cùng, anh đã vượt qua kỳ sát hạch và tốt nghiệp học viện 
cảnh sát đúng vào tuần lễ anh tròn 4o tuổi! Sự kiện này vô cùng ý 
nghĩa với cuộc đời anh bởi nó là minh chứng cho việc hiện thực hóa 
một ước mơ đã được điều chỉnh. 


Nếu một ước mơ của bạn không đạt được, hoặc chỉ đạt được một 
phần, hoặc bạn vẫn không cảm thấy hài lòng khi đạt được, hãy thử 
đến với một ước mơ khác. Vẫn còn rất nhiều điều để bạn làm, và một 
khi đã chọn một việc gì đó để làm thì hãy bắt tay ngay vào hành động. 


CÂN BẰNG CUỘC SỐNG TINH THẦN 


Rất nhiều sự thay đổi tích cực có thể xảy ra khi chúng ta sẵn sàng 
đối diện với sự thật, nhưng việc sì Sẽ xảy ra nếu bạn không nắm được 
vấn đề? Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không giải quyết. được rắc rối? 
Có lẽ đã đến lúc bạn phải xem lại cuộc sống tính thần của mình có cần 
bằng không? Ngoài công việc thường ngày, đời sống tinh thần của 
bạn như thế nào? Đời sống tinh thần tuy không thể hiện cụ thể như 
địa vỊ, bằng cấp, tài sản, của cải,. „ nhưng nó có khả năng tác động 
mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực 'trong cuộc sống, mỗi người. Đó chính là 
tín ngưỡng, niềm tin, sự gắn kết của các mối quan hệ, các hoạt động 
giải trí, sở thích, thói quen,... 


Lần đầu tiên tôi gặp Daryl Lloyd là khi anh đang làm giám đốc 


dịch vụ của công ty thực phẩm Advanced Life tại Úc, và tôi là người 
đến diễn thuyết cho hội nghị hàng năm của công ty. Tôi bị thu hút bởi 
lối nói chuyện hóm hỉnh, tính cách lạc quan, sự tự tin và cách làm việc 
chuyên nghiệp của anh. Sau buổi diễn thuyết, Daryl đã mời tôi ăn 
trưa cùng vợ chồng anh. Trish, vợ anh, hiện đang là chủ một thẩm mỹ 
viện cao cấp. Cô thuộc mẫu tính cách trầm tĩnh với tất cả những thế 
mạnh tiêu biểu của mình. Cả Daryl và Trish đều hiểu rõ tính cách của 
nhau, chấp nhận nhau và không hề muốn thay đổi nhau. 


Sau nhiều lần đến Úc diễn thuyết, chúng tôi đã trở nên thân thiết. 
Lúc này, Daryl mới có dịp chia sẻ câu chuyện cuộc đời của anh với tôi. 
Daryl là kết quả của mối tình giữa một thiếu nữ Úc và một viên sĩ 
quan Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Nhưng sau khi ra đời, Daryl đã bị 
vứt bỏ và được một gia đình người Úc nhận làm con nuôi. Tuy cuộc 
sống của bố mẹ nuôi anh rất khó khăn nhưng họ thật sự yêu thương 
anh và cố gắng dành cho anh những điều kiện tốt nhất. Khi người mẹ 
ruột phát hiện mình không còn khả năng sinh con, bà tìm cách giành 
anh về lại với mình. Hằng năm, vào ngày sinh nhật của Daryl, bà liên 
tục gửi quà. và thư chúc mừng bằng những lời lẽ ngọt ngào với hy 
vọng anh sẽ xúc động và quay về với bà. Nhưng mẹ nuôi của anh đã 
cất giữ tất cả những món quà và thư đó vì không muốn cuộc sống tuổi 
thơ của anh bị xáo trộn. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của anh, khi 
anh đã chính thức trưởng thành, mẹ nuôi mới kể cho Daryl nghe tất 
cả về thân phận của anh và trao lại cho anh đầy đủ các món quà cùng. 
những lá thư mà mẹ ruột anh đã gửi suốt thời gian qua. Sau phút ngỡ 
ngàng, Daryl đã lựa chọn không đọc bất kỳ lá thư nào và khẳng định 
rằng anh chỉ có một người mẹ duy nhất, đó là người đã nuôi dưỡng, 
chăm sóc anh suốt thời gian qua. 


Sau khi học xong trung học, Daryl mong muốn tìm được một 
công việc trong ngành công nghệ truyền hình để thỏa ước mơ cũng 
như để giúp gia đình anh thoát khỏi cảnh túng thiếu. Với quyết tâm 
cao độ và năng khiếu bản thân, anh đã bước vào thế giới giải trí và 
phụ trách công việc sản xuất băng đĩa ở đài truyền hình GTV o9 ở 
Melbourne. Anh làm việc miệt mài 18 tiếng mỗi ngày. Chỉ một năm 
sau, anh đã được tháng chức trưởng phòng với hơn 2o nhân viên 
dưới quyền. Anh bắt đầu nổi tiếng và có cơ hội được làm quen với 
nhiều nhân vật quan trọng trong lĩnh vực truyền hình, trong đó có 
Bruce Gyngell - người sở hữu o kênh truyền hình tại Úc. Daryl rất 
ngưỡng mộ Bruce bởi sự thành công, quyền lực và tầm ảnh hưởng 
của ông. 


Năm 21 tuổi, Daryl bị stress cả về thể xác lẫn tỉnh thần do làm việc 
quá sức. Sau khi hồi phục, anh nhận được một cú điện thoại của 
Bruce Gvngell. Ông đề nghị anh ký một hợp đồng 3 năm với công ty 
của ông trong vai trò giám đốc chương trình, và Daryl - ở tuổi 21 - bắt 
đầu điều chỉnh ước mơ của mình. Trong quá trình thực hiện chương 
trình, Daryl thường xuyên được tiếp cận với Bruce và học hỏi về cách 
làm việc theo kế hoạch, tác phong chuyên nghiệp và tư duy sáng tạo 
của ông. Đây là những trải nghiệm giá trị cho sự thành công của Daryl 
sau này. 


Năm 25 tuổi, anh cùng với một người bạn thành lập công ty 
riêng, chuyên về công nghệ quảng cáo. Công việc kinh doanh ngày 
càng phát triển. Lợi nhuận thu được đã giúp anh thực hiện ước mơ 
trước đây của mình: mua một căn nhà sang trọng cho bố mẹ nuôi. Sự 
nổi tiếng cho phép anh sở hữu hai chiếc xe hơi đời mới nhất và được 
đón tiếp nồng nhiệt ở bất cứ nơi nào anh đến. 


Tuy nhiên, Daryl không ngờ rằng trong khi anh đang lo tìm kiếm 
khách hàng để có thêm lợi nhuận thì người bạn hợp tác cùng anh đã 
có nhiều sai sót không thể cứu vãn trong việc quản lý tài chính, khiến 
công ty anh buộc phải tuyên bố phá sản. Trong thoáng chốc, Daryl đã 
mất tất cả mọi thứ mà anh đã cất công gầy dựng được. Lúc đó, anh đã 
32 tuổi. “Tôi không thể giải thích được tại sao. Ước mơ của tôi đã kết 
thúc trong bất ngờ, khi tôi chưa kịp chuẩn bị cũng như không hề 
phạm một sai lầm nào cả”, Daryl bảo tôi. 


Mặc dù anh đang ỏ ở trong tình cảnh vô cùng tuyệt vọng, nhưng 
dường như cuộc sống vần còn muốn thử thách sự chịu đựng của anh. 
Những người bạn gắn bó với anh bấy lâu đã quay lưng lại với anh. 
Những người trước đây đã từng được anh giúp đỡ, ngày nay đã thăng 
chức và cố tình quên đi sự có mặt của anh. Cùng lúc đó, Daryl phải 
đối mặt với biết bao lời trách móc từ phía gia đình. Anh thật sự mất 
phương hướng và không biết phải đi về đâu. 


“Trong số tất cả những người tôi biết, chỉ có một người duy nhất 
gọi điện cho tôi để bày tỏ sự đồng cảm”, Daryl kể tiếp, “Đó là mẹ của 
một nhân viên cấp dưới của tôi. Bà đã chân thành bày tỏ sự quan tâm 
với tôi và bà nói rằng thay vì chờ đợi sự cảm thông của người khác, 
tôi hãy tin vào bản thân và tìm kiếm một điểm tựa tinh thần khác xem 


” 


SaO.. 


Lúc đó Daryl chưa kịp hiểu rõ những lời nói ấy, nhưng Ít nhất 
người phụ nữ này cũng làm anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh 
bắt đầu tìm đọc các tài liệu, sách báo để nghiên cứu về tâm lý. Nhờ 
đó, anh biết rằng hầu như tất cả mọi người đều phải đối diện với 
những sự việc không như ý muốn trong cuộc sống. Điều quan trọng là 
môi người phải vượt qua trạng thái tâm lý này và tiến về phía trước. 
Đây không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là chặng dừng chân trên 
hành trình tiến về phía trước. 


Tuy nhiên, Daryl vẫn cảm thấy vô cùng bối rối khi cho cô bạn gái 
Trish của anh biết được rằng anh đang túng thiếu và tuyệt vọng. Anh 
lo sợ thêm một lần thất vọng, bởi từ trước đến giờ, Trish vẫn hằng 
ngưỡng mộ sự thành công của anh. Trong mắt Trish, anh là người 
đàn ông hoàn hảo và thành đạt. Thế nhưng, Trish đã làm Dary] thật 
sự bất ngờ khi nói: “Em đang rất vui vì biết rằng, giờ đây anh sẽ dành 
nhiều thời gian hơn cho em”. Đây quả thực là động lực mạnh mẽ nhất 
giúp Daryl đứng vững trở lại. 


Với kinh nghiệm làm việc trước đây, Daryl nhanh chóng tìm được 
một công việc mới: nhân viên kinh doanh dụng cụ nhà bếp. Thành 
công đần trở lại với Daryl khi số đơn đặt hàng anh đem về cho công ty 
ngày càng nhiều. Lợi nhuận anh kiếm được giúp anh gầy dựng lại 
cuộc sống. Các mối quan hệ kinh doanh đã giúp anh quen biết giám 
đốc điều hành tập đoàn thực phẩm Advaneced Life của Úc. Một hôm, 
anh nhận được điện thoại của ông với lời mời anh về giữ chức vụ 
giám đốc dịch vụ của công ty thực phẩm Advaneced LIfe. Daryl nhanh 
chóng kết hôn với Trish vì theo anh: “Người phụ nữ nào có thể yêu tôi 
ngay cả khi tôi không còn gì cả chắc chắn sẽ gắn bó với tôi suốt cả 
cuộc đời”. Giờ đây, Daryl đã ổn định sự nghiệp. tại công ty thực phẩm 
Advaneced Life; còn Trish đã có thẩm mỹ viện của riêng cô. Cả hai 
đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. 


TRÊN CẢ SỰ THỨ THA 


Khi tôi trò chuyện vỚi , những người đã mất lòng tin vì phải trải 
qua một quá khứ nhiều nỗi đau, họ thường hỏi tôi: “Tôi phải tha thứ 
cho những con người đã làm tôi tốn thương ư?”. Xét cho cùng thì sự 
tha thứ không phải là bước đầu tiên trong việc hàn gắn mối quan hệ 
nhưng đó là điều cần thiết cuối cùng để chữa lành vết thương. Không 
nên ép buộc bản thân phải nói lời tha thứ khi chúng ta chưa thật sự 
sẵn sàng, bởi khi ấy, điều đó cũng chỉ là sự lừa dối. 


Một buổi sáng Chủ nhật, khi tôi đang ngồi trên hàng ghế đại biểu 
trong một cuộc họp để chờ đến lượt mình lên nói chuyện thì Craig 
Holiday, giám đốc một công ty bước lên bục phát biểu. Dắt theo đứa 
con trai 7 tuổi, Craig đã nói những lời mà tôi vẫn còn nhớ mãi: 


“Khi tôi bằng tuổi con trai tôi bây giờ, cha tôi đã bỏ nhà ra đử, 
giọng nói ông bồng trở nên khó khăn: “Tôi đã căm thù cha tôi vô cùng 
và luôn tự hỏi vì sao ông lại bỏ rơi tôi. Khi những đứa trẻ khác tự hào 
được cha đưa đến trường hay đến tham gia và cổ vũ cho những trận 
bóng đá, thì tôi lại lẻ loi một mình. Đôi khi tôi tự an ủi mình bằng một 
lý do nào đó mà tôi nghĩ ra; nhưng tận sâu thắm trong lòng, tôi thấy 
thật cô đơn và tủi thân”. 


Craig đã làm mọi người có mặt trong buổi diễn thuyết hôm đó xúc 
động bởi câu chuyện về cuộc đời anh. Khi trưởng thành, Craig bước 
chân vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đã đạt được một số 
thành công nhất định. Tuy nhiên, giấc mơ làm giàu của anh đã kết 
thúc nhanh chóng khi thị trường bất động sản bị khủng hoảng. Đang 
lúc vô cùng bế tắc thì một người bạn đã đưa Craig đến tham gia cuộc 
hội thảo tiếp thị; và trong tâm trạng liều lĩnh và tuyệt vọng, Craig đã 
đăng ký: trở thành nhân viên tiếp thị. Anh đã dám ước mơ trở lại. 
Công việc của anh ngày càng phát triển nhanh chóng và chẳng bao 
lâu, Craig đã vươn lên dẫn đầu. Anh hy vọng những điều tốt đẹp sẽ 
đến với anh, với đứa con trai Taylor mà anh vô cùng yêu quý. Thế 
nhưng, mỗi khi nhìn Taylor, anh lại nghĩ đến cha mình và sự thù hằn 
lại trỗi dậy trong anh. Sự giận dữ cứ gặm : nhấm tâm hồn Craig khiến 
anh không thể nào thoát ra được. Anh hiểu rất rõ rằng để tìm lại cảm 
giác bình an trong lòng, nhất định anh phải tha thứ cho cha dù rằng 
cha anh không xứng đáng được tha thứ. Mặc dù điều này là vô cùng 
khó khăn bởi không còn hy vọng øì ở việc xoa địu vết thương lòng 
trong ký ( ức đã từng bị thương tồn, nhưng cuối cùng Craig đã vượt 
qua và sẵn sàng để tha thứ. 


Khi cảm giác thù hằn đã được trút bỏ, anh quyết định gặp mặt 
cha sau bao nhiêu năm xa cách. Đúng lúc thính giả thở phào nhẹ 
nhõm vì kết thúc có hậu của câu chuyện đầy xúc động thì Craig đã làm 
tất cả mọi người trong hội trường sửng sốt khi nghe anh nói thêm: 
“Hiện giờ cha tôi đang có mặt ở đây. Cha ơi, cha hãy lên đây và chia 
sẻ với chúng con, nếu cha muốn”. Một người đàn ông với gương mặt 
hằn những vết nhọc nhằn, mệt mỏi của thời gian nhưng không giấu 
được vẻ hạnh phúc, đang chầm chậm bước lên sân khấu. Bé Taylor 


vội chạy về phía ông nội với đôi cánh tay dang rộng. Hai ông cháu ôm 
chặt nhau và khóc. Còn Craig đứng lặng nhìn hai người mà đôi mắt 
đỏ hoe. 


Tất cả chúng tôi đều lặng yên trong giây lát để chia sẻ khoảnh 
khắc thiêng liêng của gia đình Craig. Nhiều người đã rơi nước mắt 
khi nghĩ đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ ruột thịt của chính mình. 
Vài người bắt đầu vỗ tay để xóa tan không khí lặng lẽ Tây; và trong 
phút chốc, cả hội trường đều đứng dậy hoan hô, cổ vũ cho sức mạnh 
kỳ diệu của sự tha thứ và bằng chứng đẹp đế của sự hàn sắn lại mối 
thâm tình tưởng chừng như không thể nào hàn gắn nổi. 


BẠN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ƯỚC MƠ CỦA MÌNH KHÔNG? 


Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một người quy ngã khi gặp thất 
bại và một người biết đứng lên để vững vàng hơn sau đó? Bản thân 
tôi đã phải đối diện với vô số những khó khăn tưởng chừng không thể 
vượt qua trong đời cũng như đã tham vấn cho hàng ngàn người với 
những trường hợp riêng biệt, nên tôi hiểu khá rõ về vấn đề này. Để 
trả lời câu hỏi: “Tại sao có những người bị hoàn cảnh khó khăn khuất 
phục còn những người khác lại đủ can đảm vượt qua?”, chúng ta hãy 
cùng phân tích một số yếu tố sau: 


1. Sự khác biệt về tính cách 


Trong những tình huống khó khăn, người có tính cách lạc quan 
lại là người dễ phản ứng nhất. Họ nhìn khó khăn dưới một góc độ cởi 
mở và thoáng hơn; họ nhanh chóng chấp nhận thực tại và điều chỉnh 
ngay ước mơ của mình để phù hợp với tình huống. Người lạc quan 
luôn tiếp thêm động lực và mang lại hy vọng cho mọi người. Người 
quyền lực lại đề cao yếu tố kiểm soát trong cuộc sống của họ. Đây là 
mâu người dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng nhanh nhất nếu họ cảm 
thấy cuộc sống đang yên bình bấy lâu bỗng chốc tuột khỏi vòng kiểm 
soát. Tuy nhiên, họ cũng sẽ nhanh chóng vượt qua tất cả để tiếp tục 
hướng về phía trước. Riêng mẫu người trầm tĩnh với khát khao tìm 
kiếm sự hoàn hảo và theo đúng | trật tự, sẽ kéo dài nỗi tuyệt vọng của: 
mình. Còn mẫu người ôn hòa sẽ tìm cách né tránh mọi rắc rối. Vì mẫu 
người này ít khi bộc lộ tình cảm nên hiếm khi bạn thấy họ rơi vào 
tình trạng tuyệt vọng. Họ là những người dùng ý chí để cân bằng tinh 
thần cho đến khi tình hình được cải thiện. 


Hiểu được sự khác biệt về tính cách, chắc chắn bạn sẽ không còn 
cảm thấy ngạc nhiên khi xem xét cách phản ứng của mọi người trước 
những tình huống khó khăn. Những phản ứng đó không là lựa chọn 
của bản thân môi người mà là đặc điểm tính cách đã hình thành từ 
trước của mỗi cá nhân. 


2. Ảnh hưởng của những vấn đề trong quá khứ 


Những tổn thương trong quá khứ thường tạo nên dấu ấn tiêu cực 
và khó phai mờ. Những ai có thời thơ ấu không êm đềm, chịu nhiều 
nỗi đau thường cảm thấy khó khăn để đứng dậy vững vàng, trước 
những thử thách của cuộc sống. Nỗi ám ảnh này kết hợp với những 
đặc điểm tính cách sẽ khiến họ trở thành những người luôn bại trận, 
kể cả trong chính suy nghĩ của mình. 


Rõ ràng, khả năng vượt qua khó khăn và can đảm đối diện với 
thất bại của những cá nhân có đời sống tỉnh thần lành mạnh hoặc 
được sống trong sự yêu thương, che chở của gia đình sẽ cao hơn rất 
nhiều so với những ai thiếu đi sự may mắn của niềm hạnh phúc gia 
đình. 


3. Truyền thống gia đình 


Truyền thống gia đình ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách của con 
người. Nếu bạn trưởng thành từ một gia đình có các thành viên luôn 
nản lòng, tự ti và buông xuôi khi gặp thất bại hoặc xem thất bại là 
điều hiển nhiên mà số › phận buộc mình phải gánh chịu để rồi tự chui 
vào vỏ ốc của chính mình, thì bạn cũng sẽ có khuynh hướng suy nghĩ 
và hành động tương tự nh vậy khi gặp biến cố. Và ngược lại, nếu 
được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tỉnh thần lạc quan, yêu 
đời, biết xem khó khăn như một thử thách của cuộc sống, thì chắc 
chắn bạn luôn tự tin và kiên định với hành động của mình. Nhưng 
không có gì là tuyệt đối; ngay cả khi bạn đã lớn lên trong một gia đình 
vỚI nhiều suy nghĩ tiêu cực, bạn vẫn có thể nỗ lực thay đổi thái độ 
sống, khiến mọi hành vi của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Đừng để quá 
khứ buồn hủy hoại cả tương lai của bạn. 


Paul Lewis khi sinh ra đã bị khuyết một cánh tay trái. Tuy vậy, bố 
mẹ vẫn đối xử với anh một cách công bằng như những đứa con khác. 
Bố mẹ tập cho anh tự thực hiện những công việc như một người bình 
thường với mong muốn khi lớn lên, anh sẽ không có cảm giác mình là 


người tật nguyền và dễ dàng hòa nhập với xã hội. Khi trưởng thành, 
Paul thật sự không bao giờ để tâm hay buồn bã vì những lời nhận xét 
tiêu cực hay thương hại của người khác mà anh quyết định sẽ chứng 
minh bằng hành động thể hiện khả năng của anh. Anh cho biết: “Tôi 
chưa từng nghĩ rằng mình là người khuyết tật, bởi tâm hồn tôi, nghị 
lực, niềm tin của tôi vẫn bình thường như những người khác. Có 
được điều này là nhờ bố mẹ tôi, họ chưa từng xem tôi như người 
khuyết tật, mà luôn đặt kỳ vọng và mơ ước vào tôi - một con người 
bình thường”. 


Có khiếm khuyết nào khiến bạn không đủ tự tin để thực hiện 
những ước mơ trong đời? Có lời nhận xét tiêu cực nào của mọi người 
khiến bạn nản lòng? Hãy xem tất cả là “cú hích” để bạn xây dựng lòng 
quyết tâm và từng bước leo lên những nấc thang thành công. 


4. Phát triển tính khôi hài 


Khi nhìn lại cuộc sống gia đình của chính mình, tôi nhận ra rằng 
nếu thiếu tính khôi hài chắc cuộc sống của chúng tôi sẽ rất tẻ nhạt. 
Vào những giây phút khó khăn nhất, chúng tôi vẫn nhìn thấy được 
khía cạnh lạc quan của vấn đề. Nếu chưa từng Sặp phải chuyện buồn 
đau thì làm sao tôi có thể cảm thông với người khác. Nếu tôi không 
xem khó khăn là cơ hội thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc vì thất vọng. Nếu tôi 
không. hài hước trong những giờ phút căng thắng thì có lẽ tôi chẳng 
thể viết được cuốn sách nào. Tôi rất tâm đắc với câu nói: “Mỗi trải 
nghiệm tồi tệ là một bài học đáng giá”. 


5. Bày tỏ những lời động viên tỉnh thần với người khác 


Ngôn từ có sức mạnh vô biên. Chỉ cần một lời nói, bạn có thể 
khiến một người rơi vào vực thắm của sự tuyệt vọng hoặc nâng một 
người lên đỉnh cao của niềm hy vọng. Bạn hãy trao tặng mọi người 
những ngôn. từ đã được chọn lọc cần thận, không chỉ khi góp ý với 
thiện chí, mà kể cả những khi bạn khen ngợi, động viên tinh thần 
người khác, 


Một khi trái tim tan vỡ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn với 
những ai nâng bạn dậy bằng những lời động viên. Khi bạn nói những 
lời tử tế với người khác, không chỉ người đó vui, mà bạn cũng sẽ thấy 
mình tốt hơn lên. Sự cho đi và nhận lại luôn có những tương tác tích 
cực bổ sung cho nhau. 


“Ước mơ không phải 
là cái gì sẵn có, 
cũng không phải là 
cái gì không thể có. 
Ước mơ giống như 
một con đường 
tiềm ấn để 
con người khai phá 
Uà Uượt qua.” 


- Lỗ Tấn 


PHẦN 5s. CHIA SẺ ƯỚC MƠ 


“Dấu hiệu của một người thành công 
thực sự đó là sự sẵn lòng, thậm chí là sự 
khao khát, muốn chia sẻ kết quả tước nơ 
của mình uới người khác, để những điều tốt đẹp 
không bao g!ờ b† lãng quên. ” 
- Florence Littauer 


Những năm tháng khó khăn sống trong cửa hàng chật hẹp đã làm 
chị em chúng tôi gắn bó với nhau nhiều hơn. Lúc â ấy, chẳng ai dám 
nghĩ rằng một ngày nào đó Ron sẽ trở nên nổi tiếng, thậm chí được 
đề cử “Nhân vật trong năm” - giải thưởng dành cho những phát thanh 
viên xuất sắc; còn đài phát thanh KVIL nơi em cộng tác hơn 20 năm 
qua đã đoạt giải “Đài phát thanh huyền thoại”. 


Khi giới truyền thông, đề nghị Ron phát biểu đôi lời về những giải 
thưởng này, em đã nói: “Ở KVIL, chúng tôi không làm việc vì giải 
thưởng, mà chỉ làm những gì chúng tôi nghĩ rằng có thể đáp ú ứng nhu 
cầu và mong muốn của thính giả. Nhưng những giải thưởng, này rất 
có ý nghĩa vì đã chứng minh được rằng nỗ lực và công sức của chúng 
tôi đã được mọi người công nhận”. 


Nhiều người biết đến Ron Chapman như là người đã khơi nguồn 
cảm hứng sáng tạo dân đến sự thành công của đài KVIL. Em là một 
chuyên gia bậc thầy trong lĩnh vực giải trí, có khả năng động viên tinh 
thần thính giả hàng ngày; em thể hiện mình như một diễn viên hài 
với khả năng hài hước không bao giờ cạn. 


Em càng trở nên nổi tiếng hơn sau chiến dịch Hai mươi đô-]a. 
Tổng. số tiền em quyên gSÓpP được là 24O nghìn đô-la. Hầu như không 
ai biết được Ron sẽ làm gì với số tiền quyên góp này; chỉ biết rằng số 
lượng thư kèm chi phiếu 2o đô-la gửi về cho Ron ngày càng nhiều. 
Khi các phóng viên hỏi Ron về mục đích của chiến dịch quyên góp 


này, em trả lời: “Tôi sẽ làm một điều gì đó lớn lao và có ý nghĩa cho 
cộng đồng, một việc mà chỉ có thể thực hiện bằng sức mạnh của tập 
thể chứ không phải của từng cá nhân riêng biệt”. Và sau khi kết thúc 
đợt vận động này, tại Dallas đã mọc lên một bệnh xá dành cho những 
người nghèo, ngôi nhà tình thương dành cho những trẻ em lang 
thang và phụ nữ cơ nhỡ cũng được tu sửa lại, một trung tâm phát 
thức ăn miên phí cho người vô gia cư đã được thành lập, trường 
trung học cộng đồng phía Đông Dallas mở thêm một số phòng học 
đành cho trẻ em không may mắn. 


Số tiền còn lại được Ron trao cho tổ chức Common Ground. Đây: 
là tổ chức phi lợi nhuận của bang Dallas, chuyên tìm kiếm những ngôi 
nhà bỏ hoang và đổ nát rồi mua lại chúng VỚI giá tượng trưng. Sau 
khi các thành viên trong tổ chức bỏ công. sức sửa sang lại, những căn 
nhà đó sẽ được cho thuê với giá rẻ, chỉ bằng 20% thu nhập của người 
thuê — bất kể thu nhập của họ là bao nhiêu. Đổi lại, người thuê nhà có 
trách nhiệm giữ gìn căn nhà và giúp tổ chức Common Ground sửa 
sang những ngôi nhà khác. 


Khi làm việc với những người cơ cực thiếu thốn, các nhân viên 
của tổ chức đã phát hiện ra nhiều người trong số đó là những công 
nhân có tay nghề nhưng bị thất nghiệp. Common Ground đã giúp họ 
tìm việc làm. Tuy nhiên, có một trở ngại là những công nhân đó lại 
không có địa chỉ nhà nên hầu như họ không thể kiếm được việc làm. 


Đối với những người vô gia cư muốn tự lập, thì tình huống khó 
xử này đã tạo ra cho họ một cái vòng lẩn quần VÔ vọng. Common 
Ground đã sửa chữa lại một khách sạn cũ không còn sử dụng nữa và 
lấy địa chỉ khách sạn này làm địa chỉ nhà cho những người cần địa chỉ 
để tìm việc làm. 


Tất cả những công việc từ thiện này rõ ràng là vô cùng xứng đáng 
với sự đóng góp của KVIL, của Ron Chapman, và của những người đã 
chia sẻ tiền của họ với hy vọng thực hiện một ước mơ tốt đẹp nào đó 
cho những người kém may mắn hơn. 


x*x*% 
Billy Bob Harris - người môi giới chứng khoán nổi tiếng của 


thành phố Dallas, đã phải chịu hình phạt tù do vi phạm quy định của 
Ủy ban Chứng khoán. Cánh cửa nhà giam đóng lại sau lưng Billy đồng 


nghĩa với việc Billy bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Thị 
trường chứng, khoán nhanh chóng quên đi một người môi giới năng 
nô. Những cuộc viếng thăm của bạn bè trước kia dần thưa thớt và dứt 
hẳn. Nhưng Ron vần duy trì việc liên lạc thường xuyên với Billy. Khi 
Billy mãn hạn tù, Ron đã giúp anh vào làm việc ở KVIL trong chuyên 
mục Chứng khoán cho mọi người với mong muốn Bily sớm hội nhập 
VỚI CUỘC sống đời thường. Một lần, tôi hỏi Ron: “Liệu có mạo hiểm 
không khi để BHly xuất hiện trên đài phát thanh và lại bàn về chứng 
khoán như thế?” và Ron đã trả lời: “Những năm tháng ở tù đã để lại 
cho Billy rất nhiều kinh nghiệm. Không ai có thể hướng dẫn người 
khác cách làm hiệu quả hơn một người đã từng làm sai và rút ra bài 
học từ đó” 


Không chỉ dừng lại ở đó, vợ chồng Ron thường xuyên dành thời 
gian. cho các hoạt động xã hội. Nanee đã thành lập nhóm Những 
người bạn để chăm sóc những trẻ em bị nhiễm AIDS. Ron thì xuất 
hiện trên truyền hình kêu gọi mọi người ngoài việc hỗ trợ các em 
bằng những tài sản vật chất, hãy dành thêm thời gian cho các em. Khi 
được quan tâm chăm sóc và yêu thương, những đứa trẻ đáng thương 
này đã khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn dự đoán. Ron giải thích với 
tôi: “Tất cả chúng ta đều biết đối với người bệnh, liều thuốc có tác 
dụng hơn tất cả là liều thuốc của tình yêu thương”. 


Rất nhiều thính giả của chương trình KVIL đã trưởng thành cùng 
với Ron. Họ đã theo em từ khi em còn là một thiếu niên trên sàn nhảy 
Sump”n Else cho đến ngày em trở thành người nổi tiếng, của đài 
KVIL. Mọi người yêu thích và ngưỡng mộ em bởi khả năng thu hút 
sự chú ý, khơi dậy tỉnh thần của em. Và ngược lại, em cũng đem hết 
khả năng của mình để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người. Em nói: 

“Trong cuộc đời, rất hiếm khi ta có CƠ hội làm được một điều gì đó 
thật đặc biệt. Tôi đã làm được điều ấy ở KVIL, tôi đã đổ vào đó rất 
nhiều thời gian và công sức nên mục tiêu của tôi là phải giữ cho đài 
liên tục phát sóng. Đài của chúng tôi có tính chất tương tác qua lại. 
Nhân viên làm việc ở đây thân thiết như thành viên chung một gia 
đình và tất cả mọi người là một. Suốt 2o năm làm việc ở đây, tôi là 
người giữ cho bầu nhiệt huyết của đại gia đình này không bao giờ 
cạn, và tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc ấy khá tốt. Tôi hy vọng rằng mọi 
người sẽ nhớ đến tôi như nhớ đến một người có công đưa nghệ thuật 
dẫn chương trình lên một tầm cao hơn”. 


DOLLY PARTON & CÔNG VIÊN DOLLYWOOD 


Nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Dolly Parton bắt đầu sự nghiệp 
của mình với rất nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, bà đã 
lên đến đỉnh cao của vinh quang và giàu có. Tuy nhiên bà không bao 
giờ quên xuất thân nghèo khó của mình mà luôn sẵn lòng chia sẻ 
những gì bà có với người khác. Ngoài việc tích cực đóng góp cho các 
hoạt động từ thiện, Dolly còn xây dựng một công viên mang tên 
Dollywood ở ở Pigeon Forge, Tennessee, nhằm giúp giải quyết tình 
trạng thất nghiệp và thổi vào vùng đất hẻo lánh xa xôi này một làn 
không khí mới mẻ, sôi động và phồn thịnh từ việc kinh doanh du lịch. 
Tất cả những điều bà muốn là chia sẻ cuộc sống hạnh phúc với mọi 
người. 


Năm 1988, Dolly quyết định thành lập Hiệp hội Dollywood, một 
tổ chức khuyến học. Bà giải thích: “Nhiều người trong gia đình tôi đã 
phải bỏ học giữa chừng vì không đủ điều kiện. Tôi tin răng bất cứ ai 
khi được học hành nghiêm túc đều có thể làm được nhiều việc lớn 
lao. Tôi không khỏi đau lòng khi nhìn thấy những thanh thiếu niên 
với gương mặt sáng, thông minh lại phải bươn chải với cuộc sống quá 
sớm ở vào độ tuổi mà lẽ ra các em được đến trường và vui chơi”. 


Dolly thuộc mẫu người có tính cách quyền lực và lạc quan. Bà tâm 
niệm: “Nụ cười sẽ khơi dậy niềm vui trong cuộc sống”. Bà tin rằng 
nếu có sự quyết tâm và thái độ tích cực thì không có việc gì là không 
thể làm được. Và điều quan trọng là thái độ thật lòng chia sẻ với mọi 
người: “Không có món quà nào quý hơn việc được chia sẻ những điều 
ấy với mọi người. Và điều duy nhất quý hơn tất cả đó là mơ ước. Hãy 
mơ ước và bồi đấp lòng quyết tâm; mơ ước sẽ trở thành hiện thực. 
Bạn phải có niềm tin!”. 


KJ VÀ HỌC VIỆN ST. HOPE 


Kở là tên thường gọi của Kevin Johnson - vận động viên nổi tiếng 
trong đội tuyển bóng rõ Hoa Kỳ. Mặc dù có vóc người thấp đậm so 
với tiêu chuẩn của một cầu thủ bóng rổ nhưng anh luôn là đối thủ 

“nặng ký” trên sân đấu. Anh đã từng được giới hâm mộ mệnh danh: 
“Kỹ - cầu thủ xuất sắc hơn cả huyền thoại”. 


Trong hào quang của sự nổi tiếng và dư đả tài chính, rất nhiều 
người đã rơi vào lối sống xa hoa. Nhưng KJ vẫn giữ được mình trước 
những cám dỗ. Anh thường nhớ lại khoảng thời gian thiếu thốn, gian 
khổ khi xưa và cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy đa phần bọn trẻ xuất 


thân từ những gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn thường sa ngã, có 
lối sống thiếu lành mạnh hoặc dính vào ma túy. 


Anh thực sự lo lắng và quyết định cần phải làm ngay một điều gì 
đó khác biệt cho những đứa trẻ này trước khi sự việc trở nên quá 
muộn. Anh bắt đầu tìm hiểu cách thức hoạt động và sự thành công 
của những tổ chức hỗ trợ trẻ em nghèo. Sau đó, anh thành lập Học 
viện St. Hope với mục đích thiết lập chương trình hỗ trợ giáo dục cho 
học sinh ở những khu vực nghèo nàn. Anh cho biết: “Chúng tôi cố 
gắng xây dựng một môi trường thân thiện như gia đình dành cho 
những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ hoặc những trẻ em thiếu sự giáo dục 
của cha mẹ. Ngoài việc cung cấp những nền tảng kiến thức cơ bản, 
Học viện St. Hope còn hướng dẫn các em xử lý những vấn đề khó 
khăn, rắc rối trong cuộc sống. Tôi nghĩ đã đến lúc tất cả chúng ta phải 
nhận thức trách nhiệm của mình rằng: “Cần phải làm một điều gì đó 
có ích cho cộng đồng, cho thế hệ con cái của chúng ta”. 


Sau một thời gian hoạt động, Học viện St. Hope bắt đầu nhận 
được sự quan tâm và đóng góp về tài chính của cộng đồng bởi những 
giá trị mang tính nhân văn của nó. Nhưng người có ảnh hưởng mạnh 
mẽ nhất đối với bọn trẻ ở St. Hope chính là KJ. Anh luôn sẵn lòng 
chia sẻ thời gian quý báu của mình để gIÚp đỡ bọn trẻ. Bất cứ khi nào 
có thời gian rảnh là KJ tranh thủ lái xe đến học viện để chơi bóng 
cùng bọn trẻ và động viên chúng học tập để có một tương lai tươi 
sáng hơn. Người quản lý Học viện cho biết: “Bọn trẻ ở St. Hope xem 
Kevin như một người anh lớn, không phải vì anh ấy là một cầu thủ 
bóng rổ nổi tiếng mà vì anh ấy đã tận tâm với chúng. Mỗi khi bọn trẻ 
làm sai điều gì, tôi dọa sẽ mách lại với Kevin, lập tức chúng sẽ sửa sai 


ngay”. 


Kỹ sinh ra trong một môi trường gia đình khá đặc biệt. Ông bà 
ngoại anh là người da trắng, nhưng mẹ anh lại là kết quả của cuộc 
hôn nhân ngoài giá thú giữa bà ngoại với một người đàn ông da đen. 
Khi mới 17 tuổi, mẹ đã sinh ra anh mà chưa kết hôn chính thức. Anh 
trưởng thành trong tình thương yêu và sự dạy dỗ của mẹ và ông bà 
ngoại. Cách sống lạc quan, yêu thương lần nhau của các thành viên 
trong gia đình đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách hành xử và suy nghĩ 
sau này của anh. 


Anh chia sẻ: “Mẹ tôi nói rằng nếu muốn thành công, trước tiên tôi 
phải biết phân tích khía cạnh đúng sai của sự việc và không nhất thiết 


lúc nào bạn cũng phải cư xử hay hành động giống như mọi người. Đôi 
khi điều đó đồng nghĩa với VIỆC bạn phải đứng một mình. Có thể bạn 
sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng nếu đó là lựa chọn đúng đắn thì trong 
cuộc chạy đua đường trường này, cuối cùng rồi bạn cũng sẽ được đền 
bù tương xứng”. 


Và đúng như thế, KJ đã được đền bù xứng đáng về mặt tài chính 
cũng như về mặt tỉnh thần. Mặc dù vẫn còn chặng đường dài phía 
trước nhưng có thể nói là anh đã hoàn thành mục tiêu của đời mình, 
và còn thực hiện được ước mơ của bản thân. Với Học viện St. Hope, 
anh đã và đang chia sẻ ước mơ của mình, mang đến cho mọi người 
niềm hy vọng. 


DEXTER MANLEY CHIA SẺ ƯỚC MƠ 


Kevin Johnson và Dexter Manley có rất nhiều điểm chung: cùng 
lớn lên trong những khu dân cư nghèo, phức tạp và cùng nhờ vào tài 
năng thể thao để vượt lên số phận và đạt đến đỉnh cao của vinh 
quang. Kevin thì thành công. nhờ bóng rổ, còn Dexter thì lại nhờ bóng 
bầu dục. Điểm khác nhau giữa hai người là KJ đã biết cách hành xử 
và không bị tác động bởi lối sống phồn hoa; trong, khi đó, Dexter đã 
không cưỡng lại được hấp lực của tiền tài và sự nổi tiếng. Thời đi học, 
do học chậm hơn các bạn cùng lớp nên Dexter bị chuyển vào lớp 
dành cho học sinh cá biệt - điều này khiến anh cảm thấy bản thân 
mình thật tệ hại. Anh khao khát được trở thành một nhân vật quan 
trọng để chứng tỏ với bạn bè rằng mình không phải là một kẻ ngu 
ngốc. Anh trút nỗi bực tức của mình trên sân cỏ và những ẩn ức bên 
trong đã biến anh trở thành một cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc. Ở 
trường học, anh đứng sau mọi người nhưng trên sân cỏ anh trở 
thành một ông vua. 


Dexter đã làm tất cả những 8ì cần thiết để tiến về phía trước. Anh 
chuẩn bị thực hiện ước mơ và kết quả là vào năm cuối cấp trung học, 
anh trở thành viên ngọc quý của nước Mỹ. Mặc dù chưa hề được đào 
tạo qua trường lớp chuyên nghiệp nhưng anh vẫn được ba trong số 
tám đội bóng lớn nhất của các trường đại học Mỹ săn đón. Anh chọn 
đội của trường Đại học Oklahoma. Để có được Dexter, trường 
Oklahoma đã nhượng bộ mọi yêu cầu của anh. Mặc dù anh chỉ làm 
đúng 6 câu trong tổng số 36 câu hỏi của đề thi tuyển đầu vào nhưng 
anh vẫn được nhận vào học. Tuy nhiên, ngoài thời gian chơi bóng 
trên sân cỏ, thì việc học hành đối với Dexter quả thật là nỗi sợ hãi. 


Thếlà trường cho phép anh chỉ theo học những môn đơn giản để anh 
có thể cống hiến cho đội bóng của trường với tâm thế tốt nhất. 


Vào năm 1981, đội bóng bầu dục chuyên nghiệp Washington 
Redskins phát hiện ra tài năng của Dexter và nhanh chóng ký hợp 
đồng hợp tác với anh. Cuộc đời Dexter bỗng chốc sang trang. Anh trở 
nên giàu có và là thần tượng của rất nhiều người. Tuy nhiên, cũng 
chính từ đây, anh bắt đầu cuộc sống rượu chè, bê tha trác táng. Trong 
vòng 8 năm chơi cho Washington Redskins, Dexter Manley đã dính 
líu vào hàng loạt những rắc rối: bị cảnh sát bắt giữ vì tội hành hung 
nhân viên cảnh sát và thay đổi số đăng ký xe, nhiều lần bỏ tập luyện 
nửa chừng, thậm chí đến sân cỏ trong lúc còn đang say rượu và đỉnh 
điểm là việc sử dụng ma túy. 


Tất cả những bê bối này vẫn chưa làm cho Dexter tỉnh ngộ. Anh 
đã từng dám mơ ước, đã chuẩn bị để thực hiện mơ ước ấy, nhưng lại 
không đủ bản lĩnh để thực hiện ước mơ cho đến cùng. Ngay cả lời 
khiển trách của huấn luyện viên cũng không đủ sức mạnh để anh thay 
đổi: “Dexter, em đang dần đánh mất bản thân em. Rồi em sẽ mất tất 
cả nếu cứ tiếp tục như thế”. 


Trong tâm trí Dexter vẫn còn đọng lại nỗi đau của thời thơ ấu 
nghèo khó và anh chưa nguôi ngoai được nỗi đau này. Sự thành công 
chỉ là một cách thức để anh che đậy và trốn tránh quá khứ. 


Anh nghĩ rằng sự thành công đã khiến mình trở nên vững vàng 
đến mức không thể nào bị đánh bại nên đã quyết định mua 2 gam 
cocaine tự thưởng cho mình sau một trận đấu. Khi kết quả kiểm tra 
thuốc của anh là dương tính, anh vẫn cứ nhất định cho rằng mình vô 
tội. Ma túy biến anh thành kẻ nói dối. Thế là ở tuổi 31, Dexter bị truất 
quyền thi đấu vĩnh viễn. Anh buộc phải sửa chữa ước mơ của mình. 
Dexter vào trung tâm ca nghiện Houston và sau đó đã cai hắn được 
ma túy. Để lấy lại niềm tin mà mọi người dành cho anh, Dexter tình 
nguyện tham gia những chương trình tư vấn cho thanh thiếu niên về 
tác hại của ma túy. Anh cay đắng thú nhận: “Bạn sẽ không có cơ hội 
thành công nếu bạn dùng ma túy!” và chia sẻ : “Bạn cần phải tin vào 
chính mình và đừng để bất cứ điều sì làm thay đổi con người bạn. 
Cho dù nỗi đau trong quá khứ vẫn còn in hằn hay hiện tại chưa có gì 
khởi sắc, bạn hãy tin vào tương lai phía trước. Luôn có cơ hội nếu 
chúng ta biết tập trung tìm kiếm và không chấp nhận những gì dễ 
dàng”. Và Dexter đã có một cơ hội mới: anh được trở lại sân cỏ sau 


một năm bị truất quyền thi đấu trong màu áo của đội tuyển Phoenix 
Cardinals. 


GIẤC MƠ ÂM NHẠC CỦA MILTON 


Ước mơ của chàng trai trẻ Milton không diễn ra trong tương lai, 
mà diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Lớn lên tại một khu chung cư 
mà ma túy và tội ác được xem như là chuyện thường ngày, anh đã 
vận động các giáo viên dạy nhạc ở địa phương dành chút thời gian để 
chia sẻ tài năng của mình với các trẻ em kém may mắn trong khu vực 
anh đang sinh sống. Nhóm các thầy cô giáo này đã tổ chức lớp dạy 
đàn violin miễn phí cho trẻ em đường phố. Các em tỏ ra rất thích thú 
và tiếp thu bộ môn nghệ thuật này rất nhanh. Sau một thời gian, các 
em đã có thể biểu diễn phục vụ du khách. Hầu hết mọi người đều 
công nhận năng khiếu thiên phú và khả năng học hỏi của các em. Thế 
hệ đi trước đã sẵn sàng chia sẻ khả năng của mình với thế hệ đàn em 
kém may mắn hơn và sự quan tâm của họ đã tạo điều kiện cho các em 
dám mơ ước. Một cô bé đã tự tin nói: “Con sẽ trở thành một nhạc sĩ”. 
Milton đã tóm lại bằng câu nhận định: “Chia sẻ giấc mơ cho mọi 
người không chỉ bắt đầu bằng những việc to lớn, vĩ đại; bạn có thể bắt 
đầu từ những bậc thang dưới cùng”. 


Nhiều người vẫn giữ trong lòng một nỗi bất bình đối với những 
người đã đối xử bất công với họ nhiều năm trước đây: cha mẹ vì đã 
thương yêu con cái không đồng đều, thầy cô giáo vì đã cho điểm thiếu 
công bằng, bạn bè vì đã hủy hoại lòng tin,... Với những người này, 
những mặt tiêu cực của cuộc sống cứ khắc sâu trong tâm trí họ, trong 
khi những điều tích cực lại bị cuốn mất dần như những viên đá cuội 
lăn trên đường đi. Dấu hiệu của một người thành công thực sự đó là 
sự sẵn lòng, thậm chí là sự khao khát, muốn chia sẻ kết quả ước mơ 
của mình với người khác, để những điều tốt đẹp không bao giờ bị 
lãng quên. 


ƯỚC MƠ CỦA NHÀ VĂN ROBERT PENN WARREN 


Robert Penn Warren xuất thân từ một gia đình bình dân, nhưng 
có truyền thống yêu văn chương. Sau mỗi bữa ăn tối, tất cả mọi người 
ngồi tập trung thành vòng tròn nhỏ và người cha bắt đầu đọc cho cả 
nhà nghe về lịch sử La Mã, Hy Lạp, thơ ca và nhiều thể loại văn học 
khác. Cha của Warren từng muốn trở thành một nhà thơ, nhưng cuộc 
sống với những lo toan đã khiến ông không thể thực hiện được ước 


mơ của mình. Sau này, khi đã trở nên nổi tiếng, Warren đã tâm sự 
rằng ông cảm thấy dường như ông đã đánh cắp ước mơ của cha 
mình. Ông nhớ lại: “Lúc tôi khoảng 12 tuổi, tình cờ tôi tìm thấy trong 
nhà kho một tập thơ, trong đó có vài tấm ảnh của cha tôi và thêm 4 
hoặc 5 bài thơ do ông tự sáng tác. Tôi rất thích thú khi trao lại cho cha 
tập sách ấy nhưng ông đã cầm lấy mà không nói một lời nào, và từ đó 
về sau tôi không hề thấy lại tập sách ấy nữa. Tôi nghĩ chắc ông đã hủy 
nó đi vì tập thơ đã gợi nhớ lại mơ ước thời tra1 trẻ của ông — một mơ 
ước không thành hiện thực. Tuy ước mơ riêng của mình đã bị dập tắt 
nhưng ô ông. vẫn tìm cách phát triển tài năng và trí sáng tạo của các 
con. Ông sẵn lòng chia sẻ ước mơ của mình cho thế hệ sau”. 


Warren đã ba lần đoạt giải thưởng báo chí Pulitzer và danh hiệu 
nhà thơ xuất sắc của nước Mỹ. Ông cũng là tác giả của 10 cuốn tiểu 
thuyết, 14 tập thơ, một tập truyện ngắn, một vở kịch và nhiều tác 
phẩm khác nữa. Ước mơ của cha đã được Warren thực hiện một cách 
xuất sắc. Tuy nhiên, Warren không chỉ theo đuổi ước mơ của riêng 
mình mà ông còn chia sẻ ước mơ với mọi người khi ông luôn là một 
người bạn đáng tin cậy của giới nhà văn, sẵn lòng dành thời gian 
quan tâm và khích lệ những cây bút trẻ. 


Khi còn ở trong cửa hàng chật hẹp, tranh thủ những lúc vắng 
khách, cha tôi thường hướng dẫn Ron, Jim và tôi cách học bài hiệu 
quả, gợi ý những quyền sách hay nên đọc, giúp chúng tôi phát huy 
khả năng diễn đạt rõ ràng, súc tích cũng như dạy chúng tôi biết đồng 
cảm với nỗi đau của người khác, biết lắng nghe những tâm sự và biết 
nói lời động viên, chia sẻ đúng lúc. Đôi khi chỉ cần một lời khích lệ 
đúng lúc, một ánh mắt quan tâm thật lòng hay một vòng tay siết chặt, 
bạn có thể khơi dậy niềm tin và làm sống dậy ước mơ của một ai đó. 
Nhìn lại bản thân với gần 1o năm theo đuổi nghiệp văn chương và trở 
thành nhà diễn thuyết, tôi thấy cái được lớn nhất của mình không 
phải là nguồn tài chính đồi dào mà là cảm giác tự hào khi là người 
được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để định hướng ước mơ cũng 
như giúp mọi người nhanh chóng đạt được những mục tiêu của 
mình. 


LOUISE VÀ NIỀM VUI ĐÊM GIÁNG SINH 
Cách đây vài năm, tôi được mời thuyết giảng ở thành phố 


Spartanburg, South Carolina. Đó là một ngày gần Giáng sinh nên sau 
buổi diễn thuyết, vợ chồng tôi được một phụ nữ tên Louise mời đến 


nhà chơi. Mặc dù trời đã tối nhưng trước tấm lòng hiếu khách của 
Louise, chúng tôi không thể nói lời từ chối. Nhà của Louise nằm khá 
xa trung tâm thành phố. Khi đến nơi, vừa bước ra khỏi xe, chúng tôi 
ngỡ ngàng trước một ngôi nhà to lớn và tráng lệ. Các chùm đèn nhiều 
màu sắc được treo từ cổng vào đến nhà. Đón chúng tôi ngay từ phía 
ngoài sân là ông già Noel cùng đoàn tuần lộc trang hoàng rực rỡ. 
Bước vào trong nhà, ánh mắt mọi người bị thu hút ngay về phía một 
cây thông Noel to, bao phủ bởi những dây trạng nguyên lấp lánh rất 
đẹp. Ấn tượng ban đầu thật tuyệt vời, nhưng đó chỉ là một phần 
những 8Ì chúng tôi nhìn thấy. Bàn ăn tối đã được bày biện sẵn với 
những tấm khăn lót đĩa hình Giáng sinh và những bộ đồ ăn bóng 
loáng sẵn sàng thết đãi mọi người một buổi: tối Giáng sinh ấm cúng và 
trang trọng. Trong phòng bếp đã chuẩn bị sẵn những chiếc khay đựng 
đầy bánh ngọt đặc biệt. 


Trong ngôi nhà này, mỗi căn phòng được thiết kế theo một chủ đề 
riêng biệt và luôn có một cây thông Giáng sinh riêng phù hợp với tính 
chất căn phòng. Bức tường phía ngoài hành lang được trang trí như 
một cánh rừng phủ tuyết trắng. Không aI nghĩ răng nơi đó có cánh 
cửa dẫn vào xưởng làm việc của chồng bà. Vợ chồng Louise kinh 
doanh số xẻ và đám cháu nội ngoại của họ rất thích đến thăm ) xưởng 
làm việc này. Ở đây bọn trẻ có thể chọn cho mình một mẩu gỗ tùy ý, 
lấy bất cứ một cái búa nào vừa tay hay một cái định trong hộp kim 
loại mở sẵn và tự mình làm nên một vật nào đó. Những tác phẩm của 
bọn trẻ treo đầy tường; trông thật sinh động, ngộ nghĩnh và đầy sáng 
tạo. 


Louise tiếp tục dẫn chúng tôi đến căn phòng gói quà. Nơi đây 
không chỉ có một quầy đồ đựng đủ các loại kéo, nƠ, vải, keo dán, mà 
còn có cả một chiếc kệ lớn trưng đầy ‹ các cuộn giấy gói quà sẵn sàng 
để mọi người sử dụng. Thật chẳng, uống công chút nào khi phải lái xe 
xuyên qua cả thị trấn để đến Ơi này vì ở đây bạn biết chắc răng mình 
có thể tìm được những thứ cần thiết để tạo mẫu một gÓI quà bằng 
chính đôi tay của mình. Căn phòng này khiến tôi quyết định, sau khi 
trở về nhà sẽ sắp xếp lại những cuộn giấy gói quà phủ đầy bụi mà tôi 
chất đống trong kho. 


Sau khi tham quan toàn bộ ngồi nhà, chúng tôi được thưởng thức 
một bữa tối thật ngon miệng. Trước khi ra về, Louise lấy từ dưới gốc 
cây Noel hai gói quà đã chuẩn bị sẵn và tặng cho vợ chồng tôi. Trước 
sự ngỡ ngàng của chúng tôi, Louise giải thích mỗi người khách đến 


thăm nhà vào bất cứ địp nào cũng được tặng quà. Ngôi nhà của bà 
luôn mở rộng cửa chào đón tất cả các đoàn khách của các tổ chức xã 
hội vào bất cứ thời khắc nào trong năm. Chúng tôi ra về trong một 
cảm xúc khó tả khi nghĩ về con người và những tấm lòng. Tôi sẽ mãi 
nhớ đến Louise và ngôi nhà tuyệt vời của bà. 


Tôi sẽ mãi nhớ đến người phụ nữ chu đáo và luôn quan tâm đến 
người khác, người đã tặng quà cho những ai sẵn sàng đón nhận lòng 
hiếu khách của mình, người đã tự nguyện bỏ thời gian và công sức để 
chia sẻ ước mơ của mình VỚI mỌI người. Không phải aI trong chúng 
ta cũng có điều kiện để tận hưởng một cuộc sống giàu sang như 
Louise; nhưng qua câu chuyện của bà, chúng ta có thể thấy được giá 
trị của việc chia sẻ với người khác bất cứ điều gì chúng ta có, việc biến 
những kỳ nghỉ lễ thành những sự kiện không thể quên. ngay cả khi 
chúng ta sống một mình, việc làm một vòng hoa hay trồng một cái cây 
nhỏ, việc tặng một giỏ quà Phục sinh cho người tàn tật không ra 
ngoài được, hay việc gửi thiệp Valentine cho bạn bè. Có thể chúng ta 
sẽ chẳng bao giờ nhận được một tấm thiệp hồi âm, nhưng điều đó 
không quan trọng. Trong số nhiều người đến thăm nhà bà Louise, 
chắc cũng chỉ có một vài người nhớ gửi thiệp cảm ơn bà cũng như 
mang quà đến tặng lại bà. Có thể một vài vị khách còn lỡ tay làm vỡ 
đồ vật trang trí trong nhà nhưng Louise vẫn đứng ở cửa nhà mình 
đón chào mọi người, như muốn sẻ chia những niềm vui của mình với 
tất cả mọi người. 


RON VÀ TÔI CÙNG CHIA SẺ ƯỚC MƠ 


Cách đây vài năm, khi tôi đến Dallas để diễn thuyết, thính giả ở 
đó đã yêu câu Ron giới thiệu tôi với họ. Tôi không đoán trước được 
Ron sẽ nói về tôi theo cách nào bởi em có thể khôi hài một cách đầy 
bất ngờ trong mọi tình huống. Tôi nghĩ rằng em sẽ kể cho mọi người 
nghe về những lần chị em tôi cùng nghịch phá, hay kể rằng tôi là 
người chơi thể thao tệ đến mức nào. Dường như thính giả trong khán 
phòng cũng cùng suy nghĩ như tôi khi đều háo hức chờ Ron kể một 
câu chuyện hài hước nào đó, nhưng không... 


Ron bắt đầu bằng câu chuyện về lần em cùng với các đồng nghiệp 
trong đài phát thanh KVIL tham gia trắc nghiệm tâm lý. Khi xem kết 
quả trắc nghiệm, chuyên viên tư vấn tâm lý đã nói rằng: “Tôi chắc 
rằng anh có một người mẹ rất mạnh mẽ. Bà ấy đã có ảnh hưởng nhất 
quán và xuyên suốt cuộc đời của anh, người đã phần nào giúp anh đạt 


đến thành công trong sự nghiệp và cuộc sống”. 


Ron lắc đầu và nói rằng mẹ của chúng tôi là mẫu người phụ nữ 
của gia đình. Mẹ chăm sóc gia đình chu đáo nhưng không phải là 
người mạnh mẽ để quyết định tất cả mọi việc cho cuộc sống của các 
con. Tuy nhiên chuyên viên tư vấn vẫn khẳng định rằng tất cả các đáp 
án trắc nghiệm đều chứng tỏ em chịu ảnh hưởng rất lớn của một 
người phụ nữ từ thuở sơ sinh cho đến tuổi thiếu niên và cả cho đến 
lúc trưởng thành. 


“Tôi nghĩ là mình đã biết người phụ nữ đó là ai”, Ron trả lời 
chuyền viên tư vẫn. 


Rồi Ron lại tiếp tục kể về những øsì tôi đã dạy em trong suốt cuộc 
đời: dạy em tập nói, dạy em làm quen với con chữ, dạy em làm thơ, 
khuyến khích tính hài hước, chỉ bảo cách cư xử, nuôi dưỡng hoài bão, 
và tạo niềm hứng thú say mê đối với cuộc sống của em. 


Trong khi tôi ngồi yên lắng nghe tất cả những lời khen em dành 
cho mình thì Ron kết luận: “Và đây, tôi muốn giới thiệu với tất cả các 
bạn người phụ nữ đã góp phần tạo ra Ron Chapman của ngày hôm 


Là 


nay”. 


Cả khán phòng tràn ngập lời vỗ tay. Tôi bật khóc trước những lời 
giới thiệu của em và hầu như không thể bước chân lên sân khấu. Một 
số thính giả đã rơi nước mắt vì xúc động trước sự chân thành và 
khiêm tốn của Ron cũng như tình chị em của chúng tôi. 


Tôi không bao giờ quên những lời nói trần trọng em dành cho tôi. 
Tôi biết Ron vẫn sẽ là người thành công vượt bậc cho dù tôi không 
phải là chị của em. Nhưng tôi thật may mắn khi được chia sẻ ước mơ 
và dõi theo từng bước trưởng thành của em. 


Tôi hy vọng rằng tôi cũng có thể là một phần ước mơ của các bạn. 
Tôi hy vọng rằng nếu bạn đã từng cảm thấy chán nản vì cuộc sống 
hiện tại tẻ nhạt thì bạn hãy dám ước mơ rằng trong cuộc đời còn có 
nhiều điều hơn thế để sống. 


Tôi hy vọng rằng nếu bạn đang đợi một điều sì đó mới mẻ xảy ra 
khiến bạn phải thay đổi bản thân, phải suy nghĩ và lắng nghe, thì bạn 
hãy chuẩn bị để mơ ước. 


Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục làm việc, vượt lên trên tất cả những 
lời khiển trách, hiểu rõ được tính cách của mình, để phát huy ưu 
điểm và say mê sáng tạo. Với sự tự tin, tôi tin chắc bạn sẽ mang theo 
trọn ước mơ của mình đi suốt cuộc đời. 

Tôi hy vọng bạn không cần phải bắt đầu lại, nhưng nếu bạn đã 
từng bị thất bại, đã từng cảm thấy không thoải mái về bản thân, hay 
đã từng bị từ chối trong cuộc sống, hãy sẵn sàng sửa lại ước mơ của 
mình. Tôi ;hy vọng. bạn sẽ không tự mãn về những thành công đạt 
được để rồi biến tiền bạc thành một thứ uy lực có khả năng kiểm soát 
bản thân bạn. Hãy sẵn sàng để người khác cùng chia sẻ giấc mơ mà 
bạn đã đạt được. 

HÃY DÁM ƯỚC MƠ 
VÀ HY VỌNG 
MỌI ƯỚC MƠ 
SẼ TRỞ THÀNH 
HIỆN THỰC! 
Nếu bạn có một ước mơ, 
hãu theo đuổi nó. 
Nếu bạn đã nắm bắt được ước mơ, 
hãu nuôi dưỡng nó. 
Nếu ước mơ của bạn đã thành hiện thực 
hãu chỉa sẻ UỚiI TnỌI người 


để bắt đầu một ước mơ mới. 


Và không bao giờ là quá trễ để ước mơ! 


"Tiếng Pháp, có nghĩa là: Không, không, thưa cô, nhưng liệu tôi có thể mời 
cô cùng uống một ly không? (ND)." 

"Điều luật của Mỹ quy định các sỹ quan cảnh sát phải cho người tình nghĩ 
biết một số quyền lợi pháp lý của mình trước khi bắt giữ và thắm vấn họ 
(ND)." 

"Ga1us Cass1us Longinus, một vị tướng của La mã và là một trong những 
người chủ mưu ám sát Julius Caesar. Vào năm 49 trước công nguyên, ông ta 
đã chống lại Caesar trong một cuộc nội chiến dưới quyên chỉ huy của 
Pompey, một vị tướng và đồng thời là một chính khách quyên uy của La mã. 
Dù được Caesar ân xá, Cassius sau đó đã trở thành nhân vật chủ chốt trong 
một âm mưu ám sát nhằm vào Caesar. Sau khi Caesar bị giết chết, ông ta lại 
xây dựng một đội quân để chống lại Mark Antony, tổng tư lệnh quân đội của 
Caesar và Tam đầu chế, bộ tam cai quản Rome sau khi Caesar bị ám sát. 
Cùng với người đông mưu là Marcus Junius Brutus, một chính khách của La 
mã, Cassius bao vây quân thù của ông ta tại Philippi ở Macedonia nhưng sau 
đó đã bị đánh bại. Cassius tự sát để tránh bị kẻ thù của mình bắt sống (ND)." 
"1. Diệu Ngọc, Đại Ngọc và giả Lưu: Ba nhân vật trong tiêu thuyết 'Hông 
Lâu Mộng' của Tào Tuyết Cần, Tần Khanh ví mình quê mùa như giả Lưu 
(BTV)." 

"2, Dương xuân Bạch tuyết: Tên một khúc cổ cầm, nghĩa bóng chỉ những 
người có trình độ thưởng thức nghệ thuật hết sức uyên thâm (BTV)." 

"3. Ở Trung Quốc, cách gọi lấy tên thường chỉ dùng trong trường hợp thân 
mật, phần nhiều dùng đề gọi trẻ em (BTV)." 

"1, Trung Quốc có câu 'lên xe mới mua vé', nghĩa là 'ăn cơm trước kẻng' 
(BTV)." 

"2, Tống Tử Quan Âm (Quan Âm cho con): Ở Trung Quốc, phụ nữ vô cùng 
sùng bái Quan Âm Bồ Tát. Trong Phật giáo, Quan Âm có một khả năng vô 
cùng đặc biệt so với các vị Phật, Bỏ Tát... khác, đó là cho con. Phụ nữ Trung 
Quốc thường đến chùa để xin Quan Âm Bồ Tát cho con (cầu tự). Vì tên 
Tống Tử Ngôn và 'Tống Tử Quan Âm' có hai âm đâu đều phát ngôn là 'song 
z¡, nên khi Tân Khanh không dám nói tiếp từ 'Ngôn', liền đối sang 'Quan 
Am" 

"3, Lương Chúc: Bản nhạc nổi tiếng của Trung Quốc, viết về câu chuyện 
tình yêu của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài (BTV)." 

"4. Hủ nữ thường được chỉ các cô gái thích Boy Love, truyện tình nam nam 
(BTV)." 

"5, Tây Thi đậu phụ: Một nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn (BTV)." 

"6, Trong truyền thuyết nàng Mạnh Khương đi tìm chồng bị đi xay Vạn Lý 
Trường Thành. Cuối cùng biết tin chồng bị chết vùi trong Trường Thành, 
nàng Mạnh Khương đã khóc đồ cả Trường Thành. Tác giả ví bà mẹ của Tần 
Khanh chỉ có thể vì thua mạt chược mới có thể khóc lóc thảm thiết như nàng 


Mạnh Khương." 

77. Shota: Các bé trai (BTV)." 

"1, Đạo Minh: Nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc (BTV)." 

"2. Nguyên văn là Ƒ# “6, vừa có nghĩa là hiểu sơ sơ, bề nổi, vừa có nghĩa là 
đa lông (BTV)." 

"3, Ở đây chỉ giấy đăng ký hết hôn (BTV)." 

"4. 'Đoạn chương thủ nghĩa': Ban đàu để chỉ lỗi cắt những câu thơ trong 'Thi 
Kinh' để bày tỏ ý kiến của mình mà không cần xem xét đến văn cảnh. Sau 
được chỉ cách lây thơ, văn hoặc lời nói của người khác ra làm dẫn chứng mà 
chỉ cần lấy bộ phận ngữ nghĩa phù hợp với ý kiến của mình." 

"1. Cùng Dao: Ngôn ngừ mạng chỉ Quỳnh Dao vì phát âm hai từ Cùng Dao 
và Quỳnh Dao giống nhau, đều đọc là 'qiong yao'. Từ 'Dao' cũng có một từ 
nghĩa là 'lay, lắc' „ Ÿ nói Tân Khanh lắc người Tiêu Tuyết nhiều quá (BTV).' 
"2. Câu này nhắc đến tích Bá Nha Tử Kỳ tri âm tri kỷ. Sau khi Tử Kỳ mất đi, 
Bá Nha cắt đứt dây đàn vì không còn ai hiểu mình. ở đây Tần Khanh than 
thở nói chuyện với Tống Tử Ngôn không sao hiểu được nhau (BTV)." 

"3. Những đoạn trong ngoặc đơn chính là lời cảm thán của tác giả King 
Kong Barble (BTV)." 

"4. Trung Quốc chủ trương xây dựng 'xã hội hài hòa'. Xã hội hài hòa được 
định nghĩa là một xã hội dân chủ dưới chế độ pháp trị, dựa trên công bằng và 
pháp lý. Nhưng có rất nhiều người cho răng chính sách này thủ tiêu tin tức 
vê một sô mặt trái của xã hội, không đảm bảo tự do ngôn luận nên châm 
biếm nó băng một từ đồng âm là 'cua đồng'. Từ này xuất hiện chủ yếu ở 
Trung Hoa đại lục (BTV)." 

"5, Trung Quốc chủ trương xây dựng 'xã hội hải hòa'. Xã hội hài hòa được 
định nghĩa là một xã hội dân chủ dưới chế độ pháp trị, dựa trên công bằng và 
pháp lý. Nhưng có rất nhiều người cho răng chính sách này thủ tiêu tin tức 
vê một sô mặt trái của xã hội, không đảm bảo tự do ngôn luận nên châm 
biếm nó băng một từ đồng âm là 'cua đồng'. Từ này xuất hiện chủ yếu ở 
Trung Hoa đại lục (BTV)." 

"6. Kakashi: Tên nhân vật trong Nảuto' (BTV)." 

"7. Inu Yasha: Tên nhân vật chính trong truyện tranh 'Inu Yasha' của Nhật, 
còn gọi là Khuyên Dạ Xoa (BTV)." 

"11. 419: Đọc lên đồng âm với for one night (tình một đêm) (BTV)." 

"9, Ngư Hương Nhục Tï: là một món ăn đặc trưung của Tứ Xuyên, gồm có 
nước sốt được làm bằng đường, dấm, xì dâu, hành, bột ngọt, nước luộc thịt 
và thịt lợn thái chỉ, xào chung với măng, môc nhĩ, ớt tươi, đảo thịt chung với 
nước sốt. Gọi là Ngư Hương vì cách chế biến tương tự giống với cách 
người Tứ Xuyên chế biến cá, còn thực chất trong thành phần nguyên liệu 
không có cá Cung Bảo Kê Đình: Cũng là một món ăn Tứ Xuyên, gôm có thịt 
gà thái hạt lựu, rắn sơ rôi xào lẫn với ớt, lạc và thêm các gia vị vào (BTV)." 


"1. Tứ hóa tức hiện đại hóa nông nghiệp, hiện đại hóa công nghiệp, hiện đại 
hóa quốc phòng, hiện đại hóa khoa học kỹ thuật (BTV)." 

"2. TVB: Hãng phim nồi tiếng của Hồng Kông (BTV).' 

"3, Cát Ưu: Một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, các bộ phim nồi tiếng 
mà Cát Ưu tham gia như: 'Phải sống', 'Dạ Yến!'... Diễn viên Cát Ưu đề đầu 
trọc, ý của Tân Khanh ví mình rụng nhiều tóc sắp bị trọc đầu đến nơi 
(BTV)." 

"4. A, H: Ám chỉ chuyện liên quan đến tình dục, rất mờ ám (BTV)." 

"5, Tiểu thái gia: Nick name của nam diễn viên Trương Dịch (BTV)." 

"6, Nhị nhân chuyển: Loại hình nghệ thuật hát, múa, diễn trò gôm có hai 
người, một nam một nữa (BTV)." 

"7, 'Đại uyễn': Một bộ phim hài nổi tiếng của Hồng Kông với sự góp mặt của 
các diễn viên Cát Ưu, Quan Chi Lâm, ... (BTV)." 

"1. Hình ảnh nhân vật khóc lóc trong truyện tranh thường có mẫy vạch đen 
kéo dài trên mặt (BTV)." 

"2, Vị bắt gặp Tần Khanh đi cùng Tóc Vàng nên ngay lập tức ông nội liên 
tưởng tới chuyện vợ của Võ Đại Lang là Phan Kim Liên đầu độc chồng đề 
theo Tây Môn Khánh trong "Thủy Hử' (BTV)." 

"1. Chữ đại (2) gần giống hình người dang hai chân hai tay (BTV)." 

"1. Thác Hoàng Quả Thụ: Thác nước lớn nhất của Trung Quốc, thuộc tỉnh 
Quế Châu (BTV)." 

"2. Tạm dịch: Một đời một kiếp một đôi, cùng nhớ nhau, cùng hướng về 
nhau nhưng lại không thê bên nhau." 

"3. Hoàng liên: Một loại thuốc Đông y.c ó vị đăng, tính hàn (BTV)." 

"1, Thần Châu Hành là một mạng điện thoại của Trung Quốc. Thần Châu 
Hành có câu slogan là' 'Thân Châu Hành, tôi thấy được'. Ở đây Tần Khanh 
giả vờ điện thoại bị mất sóng, nen mới nói lệch slogan của mạng điện thoại 
này (BTV)." 

"2. Trong phim hoạt hình Naruto, Sasori là nhân vật ản trong con rối và điều 
khiến các con rôi khác chống lại kẻ thù. hình dáng con rối mà Sasori ấn thân 
rất xấu xí, nhưng diện mạo thật lại rất đẹp trai (BTV)." 

"3. AV: Phim khiêu dân của Nhật (BTV)." 

"4. Truyện đam mỹ: Truyện về tình cảm giữa đàn ông và đàn ông." 

"5, Câu thơ Kinh Kha ứng tác bên bờ sông Dịch khi được bạn hữu đưa tiễn 
đi vào nước Tần hành thích Tân Vương 'Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy hản. 
Tráng sĩ nhất khứ hè, bất phục hoàn' (Gió đìu hiu chứ, nước sống Dịch lạnh 
ghê. Tráng sĩ một đi không trở về). Theo 'Thích khach liệt truyện', 'Sử ký của 
Tư Mã Thiên (BTV)." 

"6, Taobao: Trang web bán hàng online lớn nhất Trung Quốc (BTV)." 

"7, Xuân cung đô: Trang vẽ các từ thế quan hệ của Trung hoa cô đại (BTV)." 
"§. Tần Khanh nhắc tới Ngu Công trong tích 'Ngu Công dời núi'. Ngu Công 


thực chất là ông lão họ Ngu, chữ Ngu trong họ của Ngu Công có nghĩa là 
ngu dốtm ngu ngốc (BTV)." 

"9, Cách các hủ nữ phân biệt đâu là chỗng (1) vả đâu là vợ (0) trong quan hệ 
đồng tính nam (BTV)." 

"10. Loli' Chỉ những bé gái, hoặc những cô gái có vóc người bé nhỏ, tính 
tình trẻ con (BTV)." 

"1. Dịch Trung Thiên: Sinh năm 1947, người Trường Sa, Hồ Nam, Trung 
Quốc. Ông hiện là giáp sư của Học viện nhân văn, Đại học Hạ Môn. Ông có 
nhiều năm nghiên cứu văn họa, mỹ học, lịch sử... là học giả của chương trình 
'Bách gia giảng đàn' của Đài truyền hình trung ương, rất được khán giả hoan 
nghênh. 'B¡ kịch quá' là câu nói xuất hiện thường xuyên trong các buổi diễn 
giảng của ông (BTV)." 

"1. Lưu Tường: Vận động viên điền kinh cấp một (chạy vượt rào một trăm 
mười mét0 của Trung Quốc (BTV)." 

"2, Mã Cảnh Đào: Nam diễn viên nỗi tiếng, trong mỗi phân cảnh có tình cảm 
kích động là diễn viên lại gào thét lời thoại." 

"1 Hình 7.7 đưa ra một ví dụ. Khối lượng khớp lệnh không lồ và mức giảm 
giá mạnh của cô phiêu Capital One Financial vào đầu tháng 10 năm 1998 mô 
tả một kỷ lục về khối lượng khớp lệnh lớn. Mức giá thập nhất cho thấy giá 
cô phiếu sẽ đôi chiều đi lên. Khôi lượng CHỤP lệnh thường là dâu hiệu then 
chốt để chỉ sự chuyên hướng thị trường." 

"3 Bảng 12.1 xuất hiện ở ví dụ." 

"1\ Gia (bushel): đơn vị đo thể tích (dùng để đong thóc, lúa...), tương đương 
36 lít" 

"1\. Sell stock (bán gốc): chơi chữ, cũng có nghĩa là bán cô phiếu." 

"1\. Dollar-a-year man: những ông chủ doanh nghiệp tình nguyện làm việc 
cho chính phủ Mỹ, đặc biệt là trong Chiến tranh Thế giới Thứ Nhất, và nhận 
mức lương tượng trưng là một đô-la một năm." 

"I\ Phố Wall" 

"2 Giá danh nghĩa: mức giá ghi trên một cô phiêu, thường là 100 đô-la" 

"1À. Pao: đơn vị trọng lượng của Anh, Mỹ; băng 0,454 kg" 

"1X Trường hợp lửa đảo của Ponzi vào cuôi thập niên 1920 người đầu tư 
được Ponzi trả lợi nhuận băng số tiền của người đầu tư mới cho đến khi sự 
việc bị đỗ bể." 

"2 Là một thương vụ bán một chứng khoán hay công cụ nào đó và tiếp theo 
là thương vụ mua mà chúng không đem lại lợi ích kinh tế. Nghiệp vụ này 
được xem là nghiệp vụ hư cầu. Nó có thê hiểu là tạo ra hoạt động mua bán 
giả tạo." 

"3 Kỹ thuật lôi kéo bất hợp pháp bằng cách bù đắp lệnh mua và lệnh bán để 
tạo ra ân tượng (giả tạo) hoạt động của chứng khoán, nhờ đó tạo cho giá tăng 
lên làm lợi cho những người tham gia vào mưu đồ nảy." 


"1\. Là một thương vụ bán một chứng khoán hay công cụ nào đó và tiếp theo 
là thương vụ mua mà chúng không đem lại lợi ích kinh tế. Nghiệp vụ này 
được xem là nghiệp vụ hư cầu. Nó có thê hiểu là tạo ra hoạt động mua bán 
giả tạo." 

"1\. Theo một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp" 

"1\. Một dãy núi năm bên eo biển Gibraltar của vưong quốc Anh" 

"1X. Black Friday, thường chỉ ngày 24/09/1869." 

“1X. Nguyên tác: “locking the stable after the horse was stolen”, nghĩa là 
khoá chuông sau khi đã mắt ngựa." 

T1\, Phòng có tường lót đệm: căn phòng đặc biệt dành cho người điên; ở đây 
nñØƯỜI nói muốn ám chỉ nhân vật “tôi” cũng bị điên." 

"1, Đồ Tô: Một loại rượu ngon của Trung Hoa xưa." 

"Trân Tầm phiên âm tiếng Trung là Chen Xun." 

“Tạm dịch: Nước nhà dù hưng thịnh hay suy vong thì người đàn ông bình 
thường cũng phải có trách nhiệm." 

"Chu Hoa Kiện (1960) là một ca sĩ trong làng nhạc Hoa ngữ Hồng Kông." 
"Một loại hormone đo cơ thể sản xuất ra khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích 
thú, cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những 
phản ứng chống lại sự nguy hiểm." 

"Châu Huệ Mẫn (1967) là ca sĩ, diễn viên được yêu mến ở Hồng Kông." 
"Nàng công chúa có sức mạnh thân kì trong một bộ phim hoạt hình của Mĩ 
được công ti Filmation sản xuất năm 1985." 

"Lão xá (1899 - 1966), tên thật là Thư Khánh Xuân, tự Xá Dư, là một nhà 
sáng tác tiểu thuyết và kịch của Trung Quốc. Đề tài khai thác chủ yêu của 
ông là viết về học sinh, trí thức và thị dân ở Bắc Kinh. Trà Quán là một trong 
hai tác phẩm nồi tiếng nhất của ông." 

"Nữ nhà văn chuyên sáng tác dòng tiêu thuyết tình cảm của Đài Loan." 

"Nữ nhà văn chuyên sáng tác dòng tiêu thuyết tình cảm của Đài Loan." 
“Trung Quốc có tục lệ sờ khi đá đầu năm để tránh mọi bệnh tật, trừ tà." 
"Nghệ nhân nôi tiếng trong lĩnh vực bình thư - kế chuyện dài, một hình thức 
văn nghệ dân gian của Trung Quốc." 

"Trương Tín Triết (1967) ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan." 

"Là ca sĩ nhạc pop Trung Quốc. Cô nhanh chóng nồi tiếng khi giành giải 
quán quân trong cuộc thi Super Girls năm 2005." 

"Trong tiếng Trung, từ “gà” có nghĩa bóng là gái bán hoa." 

"Là một loại rượu vang được lên men từ quả nho hoặc nước quả nho, ngoài 
ra còn có thê được làm từ một số loại trái cây khác." 

"Saint Seiya là bộ tranh truyện nổi tiếng của tác giả Masami Kurumada 
(Nhật Bản)." 

"Hay chính là Tân Tây du kí là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn 
Lưu Trân Vĩ phỏng theo bộ tiêu thuyết kinh điển Tây du kí của nhà văn Ngô 


Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiêu năm 1995 và nhận được phản 
ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình." 

"Vương Phi (1969) là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu của Hồng 
Kông. Cô là một thần tượng tại khắp Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, 
Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác." 

"Còn có tên là Bạch quả là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chỉ 
Ginkgo, họ Ginkgoales." 

"Bậc tiểu học của Trung Quốc từ lớp 1 đến lớp 6, bậc THCS từ lớp 7 đến lớp 
Q. 1 

"1): Cô Hoặc Tử (tạm dịch: Đứa nhóc hư) là bộ truyện tranh của Hồng 
Kông." 

"2) : Tên một loại nước ngọt đóng chai sản xuất vào những năm 1980 ở 
Trung Quốc." 

"(3) : Tứ đại thiên vương là tên gọi thân mật của những người hâm mộ dành 
cho 4 ca sĩ, diễn viên Hỗng Kông trẻ nỗi tiếng cuối thập niên 1980 - đầu thập 
niên 1990; gồm Trương Ngọc Hữu (hát hay nhất), Quách Vũ Thành (nhảy 
đẹp nhất), Lưu Đức Hoa (diễn xuất hay nhất), Lê Minh (Phong độ, đẹp trai 
nhât)." 

"{4) : Tiêu hồ đội gồm ba thành viên Ngô Kì Long, Trần Chí Băng và Tô 
Hữu Băng, là ban nhạc nỗi tiếng của Đài Loan cuỗi thập kỉ 80, đầu thập kỉ 
90 thế kỉ XX." 

"{5) : Cuộc thi tiếng hát truyền hình hay thân tượng âm nhạc dành cho nữ 
sinh đo đài truyền hình Hồ Nam tổ chức từ năm 2004 đến 2006." 

"Ban liên lạc là một bộ phận quan trọng của Hội sinh viên trong các trường. 
đại học ở Trung Quốc. Nhiệm vụ chính của ban liên lạc là liên lạc với các tô 
chức, đơn vị bên ngoài để xin tài trợ kinh phí cho Hội sinh viên và các hoạt 
động của hội." 

"Rau thì là có âm Hán Việt là hồi hương." 

"Vị thuốc Bắc dùng để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh." 

"Trích trong câu thơ “Tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn 
bất thị vân” của nhà thơ - UỊCH Chân, ý muốn nói rằng đã yêu một người 
sâu sắc thì rất khó có thể quên." 

"Tên Phương Hồi phiên âm tiếng Trung là Fang Hui, Thâm Hiểu Đường 
phiên âm tiếng Trung là Shen Xiao Tang." 

"Nhân vật võ hiệp truyền thuyết sống ở cuối nhà Minh, đầu nhả Thanh của 
Trung Quốc." 

"Jeanne đ'Arc (1412 — 1431) là một nữ anh hùng người Pháp trong cuộc 
Chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh. Ngày 16 tháng 5 năm 1920, 
Jeanne d'Arc được Giáo hoàng Biển Đức XV chính thức phong thánh và là 
thánh quan thầy Giáo hội nước Pháp." 

"MC nỗi tiếng của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc." 


""Dontt put alÏ your egøs 1n one basket!"" 

"Asset allocation." 

"ETF - Exchange Traded Fund: Quỹ chứng khoán tổng hợp ETF (hay Quỹ 
trao đối thị trường ETE). Đây là một quỹ do các nhà đâu tư góp vốn. Toàn 
bộ số tiền do các nhà đầu tư góp vốn sẽ được trải đều ra mua một loạt các cô 
phiêu của một chỉ số nào đó như S&P 500 hay Nasdaq 100 hoặc một mã cô 
phiếu đại diện cho một loại hàng hóa nào đó. Quỹ này cấp các chứng chỉ sở 
hữu cho các nhà đầu tư và chứng chỉ này cũng được niêm yết tại thị trường 
chứng khoản. Tuy nhiên, giá của các chứng chỉ này biến động liên tục và có 
thể được mua bán suốt ngảy. Còn quỹ tương hỗ được định giá một lần trong 
ngày và tất cả các giao dịch trong ngảy được thực hiện theo giá đó. Quỹ ETF 
cũng mang lại một số lợi thế về thuê so với quỹ tương hỗ." 

"Lây từ trang web của Berkshire Hathaway và bản lưu mẫu đơn 13F ở Ủy 
ban Chứng khoán." 

"Security Analysis." 

The Intelligent Investor." 

"Common Stocks and Uncommon Profits." 

"Gary Brinson, Randolph Hood và Gilbert Beebower, trích bài báo 'Các yếu 
tố quyết định hiệu quả danh mục đầu tư' của tờ Financial Analysis Journal, 
tháng 7/8, 1986." 

"James Altucher, Trade Like Warren Buffett (Hoboken, N.J.: John Wiley & 
Sons, Inc., 2005)." 

"ExIt strategy." 

"Lý thuyết chiết khâu dòng tiên phát biêu rằng giá trị của toàn bộ dòng tiên 
tạo ra tài sản (từ những thu nhập cô định cho đến các khoản đầu tư đối với 
toàn bộ doanh nghiệp) chính là giá trị hiện tại của dòng tiên được mong đợi 
trong tương lai, được chiết khâu về hiện tại với một mức chiết khẩu hợp lý." 
"Nhà đâu tư đôi khi băn khoăn không hiểu tại sao cô phiếu Berkshire được 
niêm yết VỚI giả cao đến vậy. Đơn giản đó là do Buffett từ chối việc chia. 
tách cô phiêu. Ông tin rằng việc chia tách cô phiêu chăng có ý nghĩa gì về 
mặt kinh tế. Có nhiều câu chuyện đôn thôi về Buffett, răng đôi khi ông gởi 
lời chúc mừng sinh nhật đến bạn bè và chúc rằng họ sẽ sông thọ đến khi ông 
quyết định chia tách cổ phiêu của Berkshire." 

"Bull market: thị trường giá lên; Bear market: thị trường giá xuống." 
"Investors." 

“Traders." 

"Momentum." 

"Momentum 1nvestors." 

"Growth Investors." 

"1 USD = 100 cents (xu)." 

"Owner's Manual." 


"Due diligence." 

"ExIt strategy." 

"Never marry a stock." 

"Hedge Fund là loại quỹ đầu tư có tính đại chúng thấp và không bị quản lý 
quá chặt. Khái niệm 'Hedge Fund' không ảm chỉ một loại pháp nhân riêng 
biệt của thị trường vôn, mà chỉ là cách gọi nhằm phân biệt các quỹ ít bị quản 
lý chặt chẽ. Thường các quỹ loại này chỉ giao dịch với một SỐ lượng hạn chế 
các nhà đâu tư, vì thế mỗi nhà đầu tư phải góp vào những khoản tiền rất lớn 
theo phương thức 'sọi vốn không đại chúng' (private placement). Ngược với 
các Hedge Fund là các quỹ Mutual Funds' (thường gọi là quỹ tương hỗ) có 
tính đại chúng cao, hầu như mọi ngƯỜi đều có thể tham gia. Do không bị 
quản lý chặt, Hedge Fund thường rất linh hoạt trong các chiến lược đâu tư. 
Hedge Fund ra đời năm 1949 tại Mỹ. Một trong những người phát minh ra 
quỹ nảy là Alfred W. Jones. Loại quỹ đầu tư này chỉ thực sự bùng phát trên 
quy mô toản cầu từ sau Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á 1997. 
Nếu năm 1990 cả thế giới chỉ có khoảng 500 Hedge fund với tổng trị giá 
khoảng 40 tỷ USD thì đến năm 2007, tổng số quỹ này đã vượt hơn 9.500 với 
tổng trị giá tài sản quản lý vào khoảng 2.000 tỷ USD." 

"Câu này xuất hiện đều đặn hàng năm kề từ năm 1998 trong phần 'Tiêu chí 
Thu mua' trong các báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway. Con số 
này trước năm 1998 nhỏ hơn con số trên. Như chúng ta đã thây trong chương 
3, hiện nay Buffett đang tìm kiếm những thương vụ mua lại công ty có thể 
có quy mô lên đến 60 tỷ USD." 

"Eruit of the Loom cũng đã đồng ý mua lại công ty kinh doanh hàng may 
mặc riêng của VF Corp với giá 350 triệu USD." 

"Kê từ đó, Berkshire đã bán phần nắm giữ của mình trong PetroChina. 
Buffett tuyên bó quyết định bán cô phần của mình chỉ được dựa trên việc 
định giá mà thôi, chứ không liên quan gì đến việc cô đông gây áp lực đòi hỏi 
phải rút vốn đầu tư vì mỗi quan hệ của PetroChina với chính quyên Sudan, 
khi họ bị cáo buộc phạm tội diệt chủng ở Dafur." 

"Hầu hết các công ty nước ngoải niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ 
sử dụng một công cụ tài chính gọi là ADRs - American Depository ReceIpts. 
Cổ phiêu của các doanh nghiệp này không được bán trực tiếp cho các nhà 
đầu tư Mỹ mà do một số ngân hàng (gọi là depository bank) nắm giữ. Các 
ngần hàng này sau đó phát hành các ADRs và bán cho các nhà đầu tư. Mỗi 
ADRs tương đương với một giấy chứng nhận sở hữu một sỐ lượng cô phiếu 
nhất định. Như vậy thực chất các nhà đầu tư không mua cô phiếu mà ` 
mua các chứng chỉ sở hữu cô phiếu của các doanh nghiệp nước ngoải." 
""FInancial weapons of mass destruction'." 

"Nguyên văn: Sometimes a lemon 1s Just a lemon." 

"CEO - Chief Executive Officer: Giám đốc điều hành." 


"Hall of Fame." 

"CEO - Chief Financial Officer: Giám đốc tài chính." 

"Black-Scholes option pricing model." 

“Instantaneous standard deviation." 

"Pha loãng cổ phiếu là việc phát hành thứ cấp thêm cổ phiêu phổ thông của 
một công ty cô phần dưới nhiều hình thức khác nhau theo quy định của pháp 
luật. Các hình thức phát hành thứ cấp của pha loãng cô phiêu như sau: 
Chuyên đổi trái phiêu thành cô phiếu; Cô phiêu ưu đãi, cô phiêu thưởng; 
Phát hành thêm cô phiêu. Pha loãng cô phiêu sẽ làm cho (1) Thu nhập trên 
đầu cô phiêu sẽ giảm xuông do sô lượng cô phiêu tăng lên; (2) Tỷ lệ sở hữu 
cô phiêu của các cô đông hiện hữu bị thay đôi (số phân trăm sở hữu hay 
quyên bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống); (3) Giá trị đơn vị cô 
phiếu bị tăng lên hoặc giảm xuống căn cứ vảo giá phát hành đợt cổ phiếu 
mới." 

"Nguyên văn: AÁ necessary evIl." 

"Tất nhiên, những người tự do sẽ chỉ ra những khoản thâm hụt ngân sách của 
chính quyên Bush. Tuy nhiên, thâm hụt là kết n1 của việc gia tăng chi tiêu, 
chứ không phải là do giảm ngân sách thu từ thuế." 

"Có thể lý luận rằng. việc mua lại cô phiếu vẫn là sự lựa chọn tốt hơn bởi 
chúng mang lại quyên quyết định cho nhà đầu tư. Xét cho cùng, nếu bạn 
không bán cổ phiêu đi thì bạn không phải gánh chịu một khoản thuê nào cả.' 
""Wealth tax'." 

""Death tax'." 

"Milton Friedman (1912 - 2006): Nhà kinh tế học người Mỹ đoạt giải Nobel 
Kinh tế năm 1976 vì những đóng góp trong lĩnh vực phân tích tiêu dùng, lịch 
sử và lý thuyết tiền tệ cũng như vì công lao của ông trong việc chứng minh 
tính phức tạp của chính sách ôn định kinh tế vĩ mô. Ông đã có những đóng 
góp quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế học vĩ mô, kinh tế học vi mô, lịch 
sử kinh tế và thông kê. Theo tờ The Economist, Friedman là nhà kinh tế có 
ảnh hưởng lớn nhất nửa sau thế kỷ 20." 

"Buf£tt không hiến tặng tất cả số tiền này trong một lúc. Ông sẽ cho đi 
khoảng 5% một năm. Chính phủ sẽ thu nêu Buffett chết trước khi toản bộ số 
tiên được chỉ trả." 

"Nguyên văn: 'irritlonal exurberance'. " 

"Momentum Investing - tạm dịch là đầu tư xung lượng hay động lượng: Là 
chiến lược đầu tư nhắm vào việc tăng vốn dựa trên sự liên tục của các xu 
hướng đang tồn tại trên thị trường. Các nhà đầu tư momentum tin rằng 
những đợt tăng giá mạnh của một loại chứng khoán nào đó sẽ kéo theo 
những khoản lợi nhuận cộng thêm, hoặc ngược lại, những khoản sụt giảm 
giá trị tương ứng. Riêng momentum' được gọi là 'chỉ sô xung lượng' dùng đo 
tốc độ thay đổi của giá đóng cửa, được sử dụng để nhận diện mức suy yếu 


của xu thế và các điểm đảo chiều. Chỉ số này thường bị đánh giá thấp do sự 
đơn giản của nó." 

"Hệ số giá trên thu nhập (P/E) là một trong những chỉ số phân tích quan 
trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Thu nhập từ cô 
phiêu quyết định giá thị trường của cô phiếu đó. Hệ số P/E đo lường mỗi 
quan hệ giữa giá thị trường (Market Price - P) vả thu nhập của mỗi cổ phiếu 
(Earning Per Share - EPS) và được tính như sau: P/E = P/EPS. Trong đó, giá 
thị trường P của cô phiếu là giá mà tại đó cô phiếu đang được mua bán ở thời 
điểm hiện tại; thu nhập của mỗi cô phiếu EPS là phần lợi nhuận ròng sau 
thuê mả công ty chia cho các cô đông thường trong năm tài chính gân nhất." 
"Hỗ Tahoe dài 35km, rộng 19km ở miền Tây nước Mỹ, nằm dọc biên giới 
giữa các bang California và Nevada, là một thắng cảnh đẹp và hùng vĩ." 

"Cục Quản lý Ô tô." 

"Amelia Earhart (1897-1937): Nữ phi công Mỹ, nổi tiếng vì những chuyến 
bay xuyên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Sự mất tích của bà trong 
chuyền bay cuỗi cùng gần đảo Howland ở Thái Bình Dương vẫn còn là điều 
bí ân." 

"Sy]vester Stallone (sinh năm 1946): Diễn viên điện ảnh Mỹ, nỗi tiếng vì 
khắc họa được những nhân vật anh hùng trong các bộ phim hành động - 
phiêu lưu." 

"Ban nhạc của Anh, do nữ nhạc sĩ Annie Lennox cùng Dave Stewart thành 
lập đầu thập niên 1980." 

"Trong thân thoại Hy Lạp, Icarus làm đôi cánh bằng lông chim găn sáp ong 
định bay thoát khỏi Crete khi bị giam cầm. Khi mặt trời nung chảy sáp ong 
trên cánh, chàng bị rơi xuống biên và chết đuối" 
"Nirvana: Trong giáo lý của đạo Phật, đạo Hindu và đạo Giai - na (ở Ấn Độ), 
là tình trạng tồn tại siêu việt, nằm ngoài giới hạn của cõi trần, thoát khỏi mọi 
hệ lụy." 

"Bột mì hấp chung với cà chua, phó mát và nước sốt. : 

"Bruce Lee (1940-1973): diễn viên Mỹ gốc Hoa, rất nồi tiếng trong các phim 
võ thuật với tên Lý Tiêu Long. Anh chết vì chứng phù não cấp tính lúc tiếng 
tăm đang nổi như côn." 

"Áo da có mũ trùm đâu." 

"Dặm Trung Quốc, khoảng 0,5 km." 

"Quan nghe nhằm sweat socks (bít tất âm, bít tất đẫm mô hôi) thành sweet 
suck (kẹo ngọt)." 

"Quan nghe nhằm Irrigation (thủy lợi, tưới) thành Irritation (bị chọc tức)." 
"Marco Polo (1254-1324): Du khách và tác gia người Venetia (Ý), đã viết về 
những chuyến đi và trải nghiệm ở Trung Hoa, cung cấp cho dân châu Âu cái 
nhìn trực tiếp về mảnh đất châu Á này và khơi dậy mối quan tâm giao lưu, 
buôn bán với châu Á." 


"Tiếng Pháp trong nguyên bản." 

"Howards End: Bộ phim được giải BAFTA của Anh năm 1993, dựa theo 
tiêu thuyết cùng tên của nhà văn E.M. Forster, xuất bản năm 1910. Tác phẩm 
phơi bày sự giả dối và bất lực của tầng lớp trí thức mơ hồ và sinh hoạt xã hội 
của giới thượng lưu” 

"Lot: Trong Kinh Cựu ước, Lot là con trai của Haran, anh em với Abraham. 
Khi ở Sodom, Lot được các thiên thần báo trước thành phô nảy sắp bị hủy 
hoại, nên bỏ chạy nhưng không được ngoảnh nhìn lại. Vợ Lot đi sau chồng 
đã ngoảnh nhìn lại nên bị biến thành một cây cột bằng muối." 

"Himalayas (ở Nepal): Hệ thống núi cao nhất thê giới, tạo thành biên giới tự 
nhiên phía bắc nước này. Hệ thông nảy có 8 trong 10 ngọn núi cao nhất thế 
giới, trong đó có Đỉnh Everest cao 8.850m” 

"Khách Gia (nghĩa là khách hoặc người lạ): Dân du cư ở miền nam Trung 
Hoa. Họ thường bị dân địa phương nơi họ cư trú ngược đãi. Từ thế kỷ 14 
dưới triêu Minh, họ định cư tại tỉnh Quảng Đông. Một trong những nhân vật 
nồi tiếng nhất của dân tộc Khách Gia là Hồng Tú Toàn, lãnh tụ của cuộc 
khởi nghĩa Thái Bình." 

"Tâm choàng băng chất dẻo tráng lớp nhôm mỏng nhăm hồi phục thân nhiệt 
khi bị nhiễm lạnh hoặc kiệt sức." 

"Squaw Valley: Thung lũng thuộc dãy núi S1erra Nevada, phía đông bang 
California. Năm 1960 là nơi tổ chức Olympic Mùa đông, và từ năm 1970 Ủy 
ban Olympic Mỹ đã chính thức thành lập Trung tâm huấn luyện tại đây." 
"John Muir (1838-1914): Nhà tự nhiên học, nhà thám hiểm và nhà văn Mỹ. 
Ông là người bảo vệ các khu vực tự nhiên và động vật hoang dã rất tận tụy, 
được tôn vinh và đặt tên cho nhiễu địa điểm." 

"Noah: Trong Kinh Cựu ước, Noah là hậu duệ đời thứ 10 của Adam. Được 
thân thánh báo trước, Noah đóng một con thuyền lớn, mang theo vợ và ba 
con trai cùng mỗi gia súc một cặp, đã sống sót qua trận Đại hồng thủy và trở 
thành cha của toàn nhân loại." 

"Edvard Munch (1863-1944): Họa sĩ Na Uy, có nhiều bức tranh và tác phẩm 
đồ họa đây suy tư và thống khổ, dựa trên những đau thương và ám ảnh của 
con người, phát triển trường phái biểu hiện trong nghệ thuật." 

"Pompeii: Thành phô cô ở vùng Campania (Italy), thành lập năm 600 trước 
Công nguyên. Thành phô nảy từng rất phát đạt, là nơi nghỉ dưỡng ưa thích 
của những người La Mã giàu có. Năm 63 Công nguyên bị hủy hoại vì động 
đất và năm 70 Công nguyên bị phá hủy hoản toàn vì núi lửa Vesuvius phun 
trào." 

"Hiroshima: Thảnh phố ở Tây nam Nhật Bản, tháng Tám 1945 bị Mỹ ném 
bom nguyên tử triệt hạ." 

"Apocalypse: Ngày Tận thế (theo Sách Khải huyền thuộc bộ Kinh Tân ước" 
"Bayard James Taylor (1825-1878): Nhà văn Mỹ." 


"Moses: Trong Kinh Cựu ước, Moses là nhà tiên tr1, nhà lập pháp Do Thái, 
đã sáng lập ra đất nước Israel." 

"Turban: Khăn đội đầu của đàn ông đạo Hỏi." 

"Spanhơn: Giỗng chó lông mượt, tai to, cụp thõng xuống." 

"Chihuahua: Giỗng chó nhỏ, lông mượt." 

"Bốcxơ: Loại chó khỏe, lông mượt." 

"Art Linkletter: Phát thanh viên đài Phát thanh và Truyền hình Mỹ gốc 
Canada, sinh năm 1912." 

"Nàng Tiên Răng: Nàng Tiên trong các truyện dân gian cho thiếu nhi, lây 
răng sữa đã rụng bọn trẻ con đề dưới gỗi rồi thay bằng tiên hoặc một món 
quà nho nhỏ." 

"Easter Bunny: Con thỏ tưởng tượng, sáng ngày lễ Phục Sinh mang giỏ quà 
đến cho trẻ con, thường giấu các quả trứng nhuộm màu trong đó cho các em 
tìm." 

"Beatles: Ban nhạc rock Anh, được nhiều nhà phê bình lịch sử xã hội xếp là 
có ảnh hưởng sâu sắc và nồi tiếng nhất thê kỷ XX." 

"Hailey MiIIs: Nữ diễn viên Anh, là con gái của nghệ sĩ nồi tiếng John MIIIs 
(1908-2005)." 

"Shirley Temple: Diễn viên điện ảnh Mỹ sinh năm 1928, được coi là một 
trong những ngôi sao nhí nỗi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh. Năm 1934, 
em đã đóng vai chính trong bốn bộ phim và đoạt giải Oscar vì những đóng 
góp xuất sắc cho các bộ phim này." 

"Dwayne Hickman: Diễn viên điện ảnh Mỹ, đóng vai chính trong phim Cat 
Ballou cùng nhiều ngôi sao khác như Jane Fonda, Lee Marvin (đoạt giải 
Oscar vì vai diễn trong phim này)." 

"Art Linkletter: Phát thanh viên Mỹ (gốc Canada), sinh năm 1912." 

"L1zzIe Borden (1860-1927): Con gái của chủ nhà băng giàu có nhất vùng 
sông Fall, Massachusetts. Năm 1892, L1zzIe bị buộc tội giết chết cha đẻ và 
mẹ kê rất dã man, nhưng được trăng án tại phiên tòa. Tuy được tha bồng, 
song dân chúng vùng này ghét bỏ và xa lánh Lizzie suốt phân đời còn lại." 
"Một trong những bộ phim do diễn viên điện ảnh nỗi tiếng của Mỹ Douglas 
Fairbanks (1883-1939) thủ vai chính." 

"Amelia Earhart (1897-1937): Phi công Mỹ, nỗi tiếng vì những chuyên bay 
vượt Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Sự mất tích trong chuyên bay 
cuối củng Niên bà gần đảo Howland (Thái Bình Dương) cho đến nay vẫn còn 
là điều bí ân.' 

"Ku Klux Klan: Thường gọi là Đảng 3 K, một tô chức xã hội bí mật ở miễn 
Nam nước Mỹ, thành lập sau Chiến tranh Nam-Bắc Mỹ (1861-1865), chủ 
trương dùng bạo lực, giết người, khủng bố người da đen, truyền bá tư tưởng 
coi người da trắng là ưu việt nhất." 

"Plato (428-347 trước Công nguyên): Nhà triết học Hy Lạp, là một trong 


những nhà tư tưởng sáng tạo và có ảnh hưởng nhất đến triết học phương 
Tây." 

"Không Tử (551 hoặc 552 - 479 trước Công nguyên): Nhà triết học và nhả 
giáo, một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc." 

"Đức Phật (563-483 trước Công nguyên): Nhà triết học Án Độ và sáng lập 
đạo Phật; sinh trưởng tại Lumbinl, Nepal." 

"A dolf Hitler (1869-1945): Nhà lãnh đạo chính trị, quân sự Đức và là một 
trong những tên độc tài khét tiếng nhất của thê kỷ XX, là kẻ gây nên Thế 
chiến IL, chủ trương bài Do Thái hết sức tàn bạo." 

"Etruscan: Ngôn ngữ cô của người cô đại sống tại Etruria, bị La Mã chinh 
phục vào thế ký II trước Công nguyên. Nền văn minh của họ phát triển rực 
rỡ từ năm §00 đến 300 trước Công nguyên" 

"Dàn hợp xướng đã đoạt huy chương Nghệ thuật Quốc gia mùa thu năm 
2003 do Tổng thống Mỹ trao. Đây là một giải thưởng danh giá, được Quốc 
hội Mỹ thông qua từ năm 1964." 

"Henry David Thoreau (1817-1862): Nhà văn, nhà triết học, nhà tự nhiên 
Mỹ, tin vào tầm quan trọng của chủ nghĩa cá nhân. Walden, hay Cuộc sông 
trong rừng (1§54) là Hệ phẩm tất nỗi tiếng, tiêu biểu cho triết lý sống và tính 
cách độc lập của ông” 

"Muhammad Ali, sinh năm 1942, võ sĩ quyền Anh nỗi tiếng của Mỹ, được 
tôn vinh là một trong những võ sĩ lớn nhất trong lịch sử thể thao. Là người 
da màu, tài năng, thích tranh cãi, ông được nhiều người hâm mộ cũng như bị 
nhiều đối thủ ganh ghét" 

"Patty Hearst (Patricia Hearst), năm 1974 bị kết án bảy năm tủ vì tham gia 
cướp nhà băng. Tháng 1/1979, sau khi thị hành án 22 tháng rưỡi, cô được thả 
nhờ lệnh ân xá của Tổng thống Jimmy Carter." 

"Aztec: Thổ dân Mỹ ở Mexico." 

"Sioux: Thổ dân Bắc Mỹ, nay sống chủ yêu ở Bắc và Nam Dakota." 

"Dân Bangladesh hoặc bang Bengal thuộc Ấn Độ." 

"Bali: Thổ dân ở đảo Bali, Indonesia." 

"Bishop: Giám mục." 

"Oahu: Hòn đảo đông dân nhất và lớn thứ ba trong quần đảo Hawaii." 
"Erédérie Chopin (1810-1849): Nhạc sĩ và nhạc công dương cầm nôi tiếng 
của Ba Lan, thuộc trường phái lãng mạn, được tôn vinh là một trong những 
người có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử âm nhạc dương cầm." 
"Iøgnace Jan Padarewski (1860-1941): Nhạc công dương câm, nhạc sĩ và 
chính khách nỗi tiếng của Ba Lan." 

"Eelix Mendelssohn (1809-1847): Nhạc sĩ nỗi tiếng của Đức, một trong 
những người dẫn đầu trường phái lãng mạn trên thế giới đầu thế kỷ 19." 
b2 Gershwin (1898-1937): Nhạc sĩ Mỹ, tác giả của nhiều ca khúc nỗi 
tiếng." 


"Aaron Coplnad (1900-1990): Nhạc sĩ Mỹ, có ảnh hưởng lớn đến nên âm 
nhạc Mỹ trong suốt thế kỷ XX." 

"Johann Sebastian Bach (1685-1780): Nhạc sĩ Đức, một trong những thiên 
tải âm nhạc của thế giới." 

"Ludwig van Beethoven Z. nhạc sĩ Đức, được tôn vinh là nhạc 
công vĩ đại nhất của mọi thời đại." 

"Robert Schumamn (1810-1856): nhạc sĩ Đức, một trong những người đầu 
tiên đặt nền móng cho trường phái âm nhạc lãng mạn thế kỷ 19.” 
"Auschwitz: trại tập trung giết người hàng loạt, khét tiếng tàn bạo của phát 
xít Đức, đặt tại ngoại ô thành phố Ošwiecim (tiếng Đức là Auschwitz) ở 
miền nam Ba Lan." 

"Ingrit Bergman (1915-1982): Diễn viên điện ảnh Thụy Điển, đoạt giải 
Oscar năm 1973. Bà đã đóng vai chính trong hơn ba chục bộ phim nỗi tiếng 
như Cassablanca, Chuông nguyện hôn ai... " 

"Lauren Bacall (sinh năm 1924): Diễn viên điện ảnh và sân khẩu nỗi tiếng 
của Mỹ, đoạt giải Tony Award năm 1970." 

"Giống chó đầu to, khỏe và dũng cảm." 

"Ban nhạc Mỹ gồm nhiều ca sĩ và nhạc công tài năng, có ảnh hưởng lớn của 
dòng nhạc blue." 

"Ca sĩ nhạc pop của Mỹ, sinh năm 1944, nỗi tiếng vì những bài hát châm 
biếm và nhiêu bải hát được thu âm trong phim." 

"Ca sĩ nồi tiếng của Mỹ, đã giảnh giải Grammy 1971." 

"Tổ chức bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã ở Mỹ và trên toàn thế 
ĐIỚI." 

"Tâm bảng có các chữ cái và chữ số, dùng chơi trò phụ đồng chén." 

"Tuyệt (Quan nói tiếng Anh chưa sõi)." 

"Sự đâu thai, tái sinh (reincarnation), Quan nghe nhằm thành sự đúc lại 
(recarnation)." 

"Sự đâu thai, tái sinh (reincarnation), Quan nghe nhằm thành sự đúc lại 
(recarnation)." 

"Quan nghe nhằm ïinstinct (bản năng) thành stink (mùi thối)." 

"Quan nghe nhằm ïinstinct (bản năng) thành stink (mùi thối)." 

"Vũ điệu truyền thống của các cô gái Hawaii" 

"Jeopardy: Một trong những chương trình truyền hình Mỹ, ra đời năm 
19641." 

"Trợ cấp đơn giản của người lao động ở Mỹ." 

"Tên nhân vật nữ luôn luôn lạc quan trong loạt truyện thiếu nhi của nhà văn 
Mỹ Eleanor Hodgman Porter (1868-1920). " 

"Chương trình Giải trí và Thể thao của Mỹ, chiếu HH ø1ờ trong ngày trên 
truyền hình, hiện phủ sóng hơn 120 nước trên thê ĐIỚI.” 

"Jimmy Durante (1893-1980): Diễn viên hài nỗi tiếng của Mỹ, đặc biệt được 


nhớ tới vì cái mũi gỒ và giọng nói rất trâm." 

"Luise Rainer: Diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ trong thê kỷ XX. Bà. 
đoạt giải Oscar trong vai O-Lan, phim The Good Earth (năm 1937), kê về 
cuộc đời và vận may của một nông dân Trung Hoa, dựa theo tiêu thuyết của 
Pearl Buck xuất bản năm 1931." 

"Grace Kelly (1929-1982): Diễn viên điện ảnh nổi tiếng tài sắc của Mỹ, đoạt 
giải Oscar năm 1954. Năm 1956, rời phim trường vả kết hôn với ông hoàng 
Rainier [II của Monaco (Các chú thích của người dịch)." 

"Jelly-O: Thương hiệu món thạch tráng miệng." 

"Natalie Wood: Diễn viên điện ảnh Mỹ, đóng vai nữ chính trong bộ phim âm 
nhạc Câu chuyện phương Tây (1961) giành , giải Oscar: đạo diễn xuất sắc 
nhất, hình ảnh đẹp nhất, âm nhạc hay nhất... 

"Natalie Wood: Diễn viên điện ảnh Mỹ, đóng vai nữ chính trong bộ phim âm 
nhạc Câu chuyện phương Tây (1961) giành L giải Oscar: đạo diễn xuất sắc 
nhất, hình ảnh đẹp nhất, âm nhạc hay nhất.. 

“Thuy thủ Popeye: Loạt truyện tranh vui hành động của Mỹ, xuất hiện từ 
thập niên 1930 đến giữa những năm 1940." 

"Loại chó săn nhỏ, chuyên sục hang bụi." 

"Động Lourdes ở Pháp, là nơi năm 1858 cô gái Bernadette Soubirous 14 tuôi 
(sau này được tôn là Thánh Bernadette) khăng định đã nhìn thấy Đức mẹ 
đồng trinh Maria hiển linh, ban cho nước suối gần động có khả năng chữa 
bệnh kỳ diệu. Hàng năm có hảng triệu người hành hương đến động này." 
"Muammar al-Qaddafi, sinh năm 1942, lãnh tụ cách mạng của Libya, là 
người thiên về bạo lực, ông tận tuy vỜI đạo Hồi, sốt sắng ủng hộ Liên minh 
Á Rập và các sự nghiệp cách mạng." 

"Quan cũng sal, đúng ra là stolen." 

"Công ty Tiết kiệm và Cho vay." 

"Vụ kiện năm 1973, tòa tối cao Hoa Kỷ quyết định phụ nữ có quyên nạo phá 
thai trong 6 tháng có mang đâu tiên." 

"Tên nhà tư vấn trong chuyên mục và nhiều tác phẩm của nhả báo Mỹ 
Pauline Esther Friedman Phillips (bút danh Abigarl Van Buren). Bà sinh năm 
1918, nổi tiếng vì sự nghiệp báo chí và xã hội, là nhà từ thiện nhiệt thành" 
"Bữa sáng bằng bột yến mạch trộn với nhiều loại quả khô và hạt" 

"Hài cốt hóa thạch của loài người đã tuyệt chủng, sống vào khoảng 400.000 
năm đến 500. 000 năm trước, ban đầu được phân loại là Pithecanthropus, 
nay được coI là nhánh phụ của Homoerectus." 

"Công ty Federal Express, còn được gọi tắt là FedEx, là một trong những tập 
đoàn dịch vụ vận tải lớn nhất thế giới." 

"Warren Edward Buffet (sinh ngày 30-8-1930 tại Omaha, Nebraska) là một 
nhả đầu tư chứng khoán, doanh nhân và một nhả nhân đạo người Mỹ" 
"Robert Kaplan là giáo sư kinh tế của trường Kinh doanh Harvard." 


"David Norton là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty tư vẫn CNTT 
Balanced Scorecard." 

"Các bên liên quan mật thiết là thuật ngữ chỉ các các nhân, tổ chức có quan 
hệ mật thiết với doanh nghiệp. Họ quan tâm, chia sẻ những nguồn lực, chịu 
tác động hoặc trực tiếp tác động tới doanh nghiệp trong các chiến lược, kế 
hoạch, các hoạt động kinh doanh và có thê quyết định đến sự tôn tại và phát 
triển của doanh nghiệp." 

"Charles Handy được coi là nhà triết lý kinh doanh nồi tiếng bậc nhất nước 
Anh, Giáo sư trường Đại học Kinh doanh London." 

"Hãng Sirota Survey Intelligence là một công ty nghiên cứu nồi tiếng được 
thành lập từ năm 1972 có trụ sở tại New Jersey (Mỹ). Công ty này đã tô chức 
nhiều cuộc nghiên cứu sâu rộng về thái độ của hàng triệu nhân viên làm việc 
trong các công ty thuộc danh sách Fortune 500 toàn cầu." 

"CO2 Partners là một hãng đào tạo về kinh doanh và điều hành có trụ sở ở 
Mimneapolis, Minnesota, nước Mỹ." 

"Tower Perrin là một công ty tư vẫn quản trị hàng đầu thế giới." 

"Win-win (mọi người đều chiến thắng): là tên một phương pháp thúc đây 
công ty phát triển; lấy khách hàng, nhân viên, công ty làm trung tâm, với 
phương châm phát triển và quản lý động cơ, dẫn dắt thị trường, phương pháp 
khen thưởng và khuyến khích giúp các công ty hoàn thiện việc bán hảng và 
hiệu quả." 

"Tên một phương pháp thúc đây công ty phát triển lấy khách hàng, nhân 
viên, công ty lảm trung tâm, với phương châm phát triển và quản lí động cơ 
dẫn dắt thị trường, giải pháp khen thưởng và khuyến khích giúp các công ty 
hoản thiện việc bán hàng và thê hiện." 

"Cortisol là một loại hoóc môn corticosteroid được sản sinh bởi bộ phận tên 
là Zona fascIculata trên vỏ não thượng thận. Đây là hoóc môn vô cùng quan 
trọng và thường được xem là “hoóc môn stress” (hoóc môn bắt buộc). Nó 
làm tăng huyết áp, tăng lượng đường huyết và có tác động kháng miễn dịch 
(tức ngăn cản khả năng miễn dịch trong cơ thể)." 

"Alan Greenspan là nhà kinh tế học và Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục 
Dự trữ liên bang Mỹ từ năm 1987 đến 2006." 

"Washington Irving, nhà văn Mỹ đầu thế kỷ XIX." 

"George Bernard Shaw là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland, đoạt giải 
Nobel Văn học năm 1925." 

"Mahatma Gandhi (tên đây đủ là Mohandas Karamchand Gandh¡) là anh 
hùng dân tộc Ấn Độ, người đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chỗng thực dân Anh 
và giành độc lập cho Ấn Độ." 

"Martin Luther King, Jr. là mục sư Baptist, nhà hoạt động dân quyền Mỹ gốc 
Phi, đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964." 

"Norman Vincent Peale là một mục sư và tác giả của cuôn sách nỗi tiếng 


The Power of Positive Thinking (Sức mạnh của suy nghĩ tích cực), là người 
khởi xướng thuyết “suy nghĩ tích cực”." 

"Eleanor Roosevelt là phu nhân của Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt. 
Sau khi Roosevelt từ trần, bả tự gây dựng sự nghiệp với vai trò là một tác giả 
và diễn giả, và được xem như người phát ngôn cho các quyền con người. Bà 
là nhà tiên phong trong phong trảo ủng hộ nữ quyên." 

"Ralph Waldo Emerson (1803-1882) là nhà viết tiêu luận, nhà thơ, triết gia 
người Mỹ và cũng là người đi đầu trong phong trảo tự lực cánh sinh và 
thuyết siêu nghiệm." 

"Stephen Covey là tác giả cuỗn sách 7 Habits of Highly Effective People (7 
thói quen của người thành đạt). " 

"Weston Agor là tác giả cuỗn sách Intuitive Management (Quản lý trực 
giác)." 

"David MeNally và Karl Speak là hai tác giả của cuốn sách Be Your Own 
Brand: A Breakthrough Formula for Standing Out from the Crowd (Trở 
thành thương hiệu của chính mình: Công thức đột phá đề nồi bật giữa đám 
đông)." 

"Deepak Chopra là bác sĩ kiêm nhà văn Ấn Độ. Ông là tác giả của 38 cuốn 
sách về sức khỏe và tâm linh." 

"BIII George là Giáo sư bộ môn Thực tiễn quản lý của trường Kinh doanh 
Harvard, tác giả của hai cuỗn sách nổi tiếng True North: Discover Your 
Authentie Leadership (Chính Bắc và khả năng lãnh đạo đích thực) và 
Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value 
(Khả năng lãnh đạo đích thực: Tái khám phá bí quyết tạo ra giá trị lâu dài). 
Ông là cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành của hãng Medtronic. Ông cũng 
làm việc trong hội đồng quản trị của ExxonMobil, Goldman Sachs và 
NovartI." 

"Gary Jacobs là Chủ tịch của CHCS SE sả Inc, một công ty quản trị hàng 
đâu về bảo hiểm tuôi và chăm sóc người già." 

"Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), sinh tại thủ đô Vienna (Áo), lây bằng 
Tiến sĩ Luật Quốc tế tại Đại học Frankfurt (Đức). Ông là tác giả nhiều cuỗn 
sách quản lý nối tiếng (Ví dụ: Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 
XXI). Drucker nghiên cứu về kinh tế học và từng là nhà báo tại London 
(Anh), sau đó nhập cư vào Mỹ năm 1937. Ông đã viết 3) cuốn sách, trong 
đó có 15 cuốn về quản lý, l6 cuốn về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, 2 
cuốn tiểu thuyết vả 1 cuốn tự truyện." 

"Lean SIx Sigma: Là phương pháp kết hợp giữa Lean (loại trừ các phê phẩm 
trong quá trình sản xuất) với SIgma (loại trừ các biến động trong sản xuất 
dẫn đến phế phẩm và giảm thiểu các phế phẩm). Hai phương pháp này được 
triển khai đồng thời." 

"21. Vivekananda là một trong những lãnh tụ tinh thần nỗi tiếng nhất và có 


ảnh hưởng nhất của triết lý Vedanta, một trường phái triết học của Ân Độ 
giáo xem xét bản chất của thế giới hiện thực." 

"Sri Sri Ravi Shankar là người Ấn Độ, là nhà lãnh tụ tâm linh kiêm sáng lập 
Hội Nghệ thuật Sống — một tô chức giáo dục và nhân đạo dựa trên tính thần 
thiện nguyện." 

"Anna Wise là tác giả của cuốn sách đáng chú ý Awakening the Mind: A 
Guide to Mastering the Power of Your Brainwaves (Đánh thức trí óc: Hướng 
dẫn làm chủ sức mạnh của sóng não)." 

"Scott Bedbury là Giám đốc điêu hành tập đoàn BrandStream, chuyên gia tư 
vấn hàng đầu của Seatle, người quản lý chiến dịch quảng cáo thành công 
“Just do it? của Nike và Giám độc Marketing của Starbucks." 

“Theo lý thuyết FELOW, điều kiện đề đạt tới sự mãn nguyện bền vững (và 
nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì sẽ có cả sự mãn nguyện có cơ sở vững 
chắc nữa) là việc tham gia vào các hoạt động hơi khó khăn một chút nhằm 
mục đích chống lại cảm giác buôn chán và đơn điệu, nhưng đồng thời lại 
không khó đến mức vượt quá khả năng của một cá nhân cụ thê đề không tạo 
ra cảm giác thất bại trong đời, không khiến người ta chán nản." 

"Dwight David 'Ike' Eisenhower (I§90-1969) là ứng cử viên của Đảng Cộng 
hòa, ông đã được bầu Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ (1953—1961)." 

"Miller và Pruzan là đồng tác giả cuỗn sách Leading with Wisdom và 
Sprritual-Based Leadership 1n Business" 

"Robin Sharma là tác giả của nhiều cuốn sách như Family Wisdom from the 
Monk Who Sold His Ferrari; The Saint, the Surfer, and The CEO: A 
Remarkable Story About Living Your Heart's Desires." 

"G. P. Gupta là tác giả của nhiều cuốn sách về quản trị như Management by 
ConscIousness; Management with a Difference." 

"Selvazajan Yesudian là tác giả cuốn sách Yoga and Health." 

"AlIbert Schweitzer (1875-1965) là một tiễn sỹ, bác sỹ, nhà triết học, thần 
học người Pháp. Ông đoạt giải Nobel Hoà bình năm 1952 vì đã có công lớn 
trong giúp đỡ người dân châu Phi, bất chấp gian khô, bệnh tật." 

"Debashis Chatterjee là giáo sư giảng dạy Quản trị nhân lực tại nhiều trường 
đại học trên nước Mỹ, là tác giả của các cuỗn sách Leading Consciously; 
Managing Transitlons; Lipht the Fire 1n Your Heart." 

"Johann Wolfgang von Goethe (I749-1§32) được coI là một trong những vĩ 
nhân của văn học thế giới. Ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, nhà văn, nhà 
khoa học, họa sỹ của Đức. Hầu hết các tác phẩm của ông trường tồn với thời 
gian, trong đó kịch thơ Faust được coi là một trong những đỉnh cao của nên 
văn chương thê giới." 

"Jack Welch là cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (CEO) tập đoản General 
Electric (GE), tác giả cuốn sách nồi tiếng về đề tải lãnh đạo: 29 Leadership 
Secrets From Jack Welch." 


"Marcus Buckingham là cô vấn, diễn giả nồi tiếng trong lĩnh vực lãnh đạo và 
thực hành quản lý đồng thời cũng là nhà tư vẫn cao cấp của Tổ chức 
Gallup." 

"Martin Selipgman là nhà tâm lý học thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ)." 
"Tập đoàn Enron là một trong những công ty năng lượng hàng đâu thế giới, 
gây ra một vụ bê bối tài chính lớn nhất nước Mỹ dẫn đến phá sản năm 2001." 
"CEO: viết tắt của từ tiếng Anh Chief Executive Officer, có nghĩa là Tổng 
giám đốc hoặc Giám đốc điều hành. CEO ở đây được hiểu là người lãnh 
đạo." 

"1, Tổ chức quản lý phi lợi nhuận Peter F. Drucker Foundation (thành lập 
năm 1990), hiện nay là Học viện Lãnh đạo, có trụ sở tại New York (Mỹ) 
chuyên tư vấn và củng cô khả năng lãnh đạo của các tổ chức." 

"Starbueks lả thương hiệu cà phê hàng đầu thê giới." 

"Lời rao thang máy là những lời súc tích, có kế hoạch cần thận, được chau 
chuốt, miêu tả về công ty bạn chỉ trong thời gian đi một lượt thang máy." 
"Richard Branson là ông chủ Tập đoàn Virgin, được chính thức công nhận là 
thương hiệu nỗi tiếng thứ ba ở Anh, cung cấp hâu hết các dịch vụ cân thiết 
trong sinh hoạt, đời sông, vui chơi giải trí v.v..." 

"Nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Anh." 

"Người dẫn chương trình truyền hình người Anh." 

"Phu nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blar." 

"Nữ diễn viên và nhà văn Mỹ." 

"Món hamburger của nhà hàng Mc. Donald's." 

"Nữ diễn viên người Úc." 

"Ca sĩ nồi tiếng người Mỹ." 

"Diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim người Mỹ." 

"Hãng hàng không giá rẻ." 

"Nguyên văn lingua franca: ngôn ngữ pha tạp dùng để giao tiếp giữa các 
cộng đồng không cùng ngôn ngữ." 

"Chuỗi cửa hàng đồ nội thất cao cấp ở Anh." 

"Hiệp hội bao gồm tám trường đại học nỗi tiếng và lâu đời ở Bắc Mỹ. Cũng 
mang nghĩa thượng lưu, chọn lọc. (ND)” 

"Hãng thời trang cao cấp. (ND)" 

"Đơn vị đo chiều dải của Anh, tương đương 30,48 em." 

"Chuỗi cửa hàng bách hóa tổng hợp ở Anh." 

"Một quận với nhiều chợ và cửa hàng nhộn nhịp ở London." 

"Một khu trung tâm thương mại ở bắc London." 

"Chú hề Ronald là biểu tượng của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Mc. 
Donald's." 

"Nguyên văn “organic': là các loại sản phẩm được trồng, thu hoạch và chế 
biến theo qui trình hoàn toàn tự nhiên, thân thiện với môi trường không sử 


dụng hóa chất kích thích hoặc độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe." 

"Món sa lát kiêu Pháp CÓ rau diệp, quả ô liu đen, cá ngừ và trứng luộc trộn 
với nụ bạch hoa và cá trồng ướp dâu, rưới dầu dấm." 

"Diễn viên và nghệ sĩ múa xinh đẹp người Pháp." 

"Một bang ở Mỹ." 

"Nhãn hiệu thời trang trẻ em và các lớp dành cho trẻ nhỏ vui chơi và cảm thụ 
âm nhạc." 

"Hệ thông nhà tù công ở Vương quốc Anh." 

"Nhãn hiệu nước giải khát và nước uống thể thao." 

"Cách nói thông dụng để chỉ vùng đất phía tây nam nước Anh ngảy nay." 
"Cách nói chỉ vùng đất phía đông nước Anh." 

"Trò chơi điện tử." 

"Vé sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở London." 

"Con ở đây là tên viết tắt của Connor, nhưng trong tiếng anh cũng có nghĩa 
là sự lừa bịp hoặc từ viết tắt của convict: người bị kết án." 

"Thắng cảnh tự nhiên ở phía nam nước Anh." 

"Diễn viên người Anh thứ tư đóng vai bác sĩ trong serie phim viễn tưởng Dr. 
Who." 

"Diễn viên người Anh thứ chín đóng vai bác sĩ trong serie phim viễn tưởng 
Dr. Who." 

"Xe hơi siêu nhỏ của hãng Mercedes." 

"Một loại nắm cục, mọc ngâm dưới đất có hương vị rất thơm ngon và có giá 
tr] cao." 

"Alcoholics Anonymous: Hội trợ giúp những người nghiện rượu từ bỏ 
rượu." 

"Indie musIc là xu hướng âm nhạc ra đời từ cách đây vài thập ki. Vào 
khoảng những năm 1950, 1960 khi các hãng thu âm có quá nhiều quyền lực 
và tham gia sâu vào việc in đĩa của ca sĩ thì xu hướng này bắt đầu vả nhanh 
chóng trở thành xu hướng âm nhạc thịnh hành trên thế giới. Indie là viết tắt 
của từ independent (nghĩa là độc lập). Những nghệ sĩ Indie thường “bao 
thầu” tất cả các công đoạn để “tạo chế” ra một sản phẩm. Họ luôn làm việc 
với khẩu hiệu “đo it yourself” nên chất nhạc của họ luôn lạ, có phân phóng 
khoáng, tự do và mang đậm dấu ấn cá nhân. (ND)" 

"Kẹo cao su chứa nicotin thay thế thuốc lá dành cho người nghiện thuốc lá." 
"Nhà xuất bản Mỹ chuyên về các ấn bản tạp chí về phong cách sông trong đó 
có Vamity Fair, Vogue, GQ, Architectural Digest, Bon Appétit..." 

"1. Ông tô của ký hiệu Morse." 

"2.Một nhóm đảo dọc theo Đại Tây Dương nơi cộng đồng người da đen phần 
lớn đã được sông tự do trước khi có luật giải phóng nô lệ." 

"3, Nơi những người Cherokee bị bắt phải dời đến sau khi người da trắng tìm 
thây vàng trên đât của họ." 


"4, James Edward Oglethorpe (1696-1785) là vị tướng của nước Anh, đồng 
thời là nhà sáng lập ra bang Georgia của Hoa Kỳ." 

"5, Andrew Jackson (1767-1845) là tổng thống thứ bảy của Hợp chủng quốc 
Hoa Kỳ (1829-1837)." 

"ó, Bệnh đậu mùa." 

"1. Một người phụ nữ trong Kinh Thánh bị biến thành cột muỗi khi bà làm 
trái lời dặn của Chúa và ngoái nhìn sau lưng." 

"1. Trường đại học đâu tiên ở Mỹ nhận học sinh da trăng lẫn da đen." 

"* Sông Ohio phân chia Kentucky, tiêu bang có luật nô lệ, và Ohio, tiêu 
bang không có luật nô lệ. Ở đây, Sethe chưa qua được sông, nên chị vẫn còn 
ở bên phía bờ nô lệ." 

"1. Chỉ nhóm Ku Klux Klan, một hội đoàn da trắng chỗng bãi bỏ nô lệ bằng 
bạo động. Những người trong hội giấu mặt bằng cách trùm khăn trắng đục lỗ 
hở đôi mắt." 

"1. Lời một bài hát của người da đen Mỹ, Dưới bờ sông." 

"2. Những chi nhánh Cơ đốc của người da đen." 

"1. Trường đại học da đen." 

"1, Nô lệ trốn đến các tiểu bang không có chế độ nô lệ phải được trả lại cho 
chủ." 

"2. Trích từ Kinh Thánh." 

"3. Trích từ Kinh Thánh." 

"4. Tiên bồi thường cho những tiêu bang miền Nam ủng hộ miền Bắc vì 
những tồn thất tài sản cá nhân do binh lính gây ra trong cuộc chiến Nam- 
Băc." 

"5. Bàn thảo về ưu đãi của Chúa đối với người da trăng, và chuyện người da 
đen phải ngôi ở một khu vực riêng trong nhà thờ." 

"6, Thời đó, chỉ người da trăng là có quyền bầu cử." 

77. SoJourner Truth, sau khi được giải phóng nhờ tiêu bang New York bãi bỏ 
chế độ nô lệ, đã giúp nộ những người nô lệ trỗn đến vùng tự do, và tham gia 
vào phong trào bãi nô. 

"1. Dearly Beloved (Thưa gia đình thần hữu): Mục sư thường dùng hai chữ 
này để bắt đầu một buổi lễ. Sethe chỉ nghe được hai chữ này vả chị nghĩ mục 
sư chỉ đứa con gái đã chết của mình. (Tất cả các chú thích trong sách là của 
người dịch.)” 

"2. Nguyên văn: Change of Life, chỉ thời kỳ mãn kinh của phụ nữ. " 

"(1 Anton Pavlovich Chekhov (18601904), nhà văn, nhà viết kịch người 
Nga nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trên thê giới với thể loại truyện ngăn." 


Table of Contents 


MỤC LỤC 
LỜI GIỚI THIỆU 
LỜI MỞ ĐẦU 
PHẦN 1. DÁM ƯỚC MƠ 
PHÂN 2. CHUAN BỊ CHO NHỮNG ƯỚC MƠ 
PHÂN 3. THEO ĐUÔI ƯỚC MƠ 
PHẢN 4. ĐIÊU CHỈNH ƯỚC MƠ 
PHÂN 5. CHIA SẺ ƯỚC MƠ 


